Tư tưởng Phật giáo 
trong 
Văn học thời Lý 





TORONTO 
2020 


Tư tưởng Phật giáo 
trong 


Văn học thời Lý 





TORONTO 
2020 


Tư tưởng Phật giáo 
trong 


Văn học thời Lý 


Copyright@ 1996 & 2020 by Nguyễn Vĩnh Thượng. 


AlI rights Reserved. 
- First Edition. 
Printed in Canada, 1996. 
Distributed in the USA by Phật Học Viện Quốc Tế, 1996. 
- Second EdiHon. 
Printed In the United States of America, 2020. 
Distributed in the USA by Lu Lu Press, 2020. 





Góp ý và phê bình thư về: vinhthuong.toronto(@ ømail.com 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


‹⁄%c tác 


_Ðv ở: đ&« (cho ấn bản lần thứ hai) ..................... se c5 << s<ssssssesssssss 4 
St 0NSPiulipEteixefbranDstorbilerosdbcosietsaD suất boot đn si ng ha 6 
_Z3 zở¿ đ&/ (trong ấn bản lần thứ nhất) ......................----<c<ss<csssssess 12 
Chương Í- Dân luậNbsscsetiososeetesosasisseeotesloilefesiisoeebose 13 
Chương 2_ Tư tưởng Thiền tông trong văn học thời Lý .................... 21 


Chương 3_ Tư tưởng Mật tông, Sấm vĩ học và Phong thuỷ học trong 


Văñ HỌC tHỔI LÝ 1122122220012 2161612256 s0ax06116xs152 055401241464 134 usEAu2k4 48152 Du8 5á 91 
Chương 4 Tình thiền trong văn học thời Lý...........................- ---- ---- 110 
ChữGHg S.-„ Kết LƯ N22 61260 1164020800 10:80 A626 vệ day 125 


Chương 6_ Phụ lục 1 Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật triều Lý 


Chương 7 Phụ lục2_ Chùa Một Cột với tỉnh thần Phật Giáo Việt Nam 


1/1 9111|¡ 00 ốốẽốaẽa ốc aẽố ố ổố ca an 150 
Chương8 Phụ lục 3 Mùa Xuân trong thơ Thiền......................... -- 166 
S0Iÿ 0u 80/10/0721 006i0 19 bia f6 ibkbeakistoes 6s Ehneibpynsfytei 185 
it điệu than: #udo cứ, yắu hề Su Án VẤN 0 18115 66648.46496525855.56 64441458 2s 186 
#% tác, gi, dù, tác /ÁLÁÙN,....e«ccescereriererkrririrririrririerirrirrrrrrrnrrrnsrirnsrrrree 190 


À| 
_Zồ+¿ nút đu 
(cho ấn bản lần thứ hai) 


Trong nội dung của ấn bản lần thứ hai của quyền “T7 /ưởng 
Phật giáo trong Văn học thời Lý", chúng tôi vẫn giữ những điểm 
chính quan trọng của ấn bản lần thứ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã 
sửa chữa và bố sung một vài nơi. Chúng tôi đánh giá cao sự góp ý 
và phê bình của: GS Lưu Khôn (Cựu GS tại trường ĐHVK Saigon 
và Cần Thơ), GS Khiếu Đức Long (Cựu GS tại ĐH Vạn Hạnh), Ô. 
Nguyễn Kim Quang (Cựu học sinh Lycée Petrus Ký 1953-1960), 
có Kỹ Sư Nguyễn Thành Danh (Vancouver, Canada). 


Trong khi viết quyền sách này lần thứ nhất vào năm 1995, 
chúng tôi đã được sự giúp đỡ và góp ý của các thân hữu: cỗ Hoà 
Thượng Thích Nguyên Tịnh (Cựu Trú trì Chùa Thiền Tôn, 
Vancouver, Canada), có GS Nguyễn Bình Tưởng (Cựu Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Vĩnh Bình, và Cựu Giám Học trường 
Trung Học Nguyễn An Ninh, Saigon), chúng tôi chân thành cám 
ơn quý vị này. Đặc biệt chúng tôi cám ơn cố Tiến Sĩ Nguyễn 
Thanh Liêm (Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh 
Niên, Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn) và Tiến Sĩ Nguyễn Khắc 
Phụng (University of Toronto) đã dành thời giờ quý báu để đọc 
bản thảo, góp ý: TS NTL đã viết lời giới thiệu và TS NKP đã viết 
lời cuối sách cho ấn bản lần thứ nhất của quyền sách này. 

Chúng tôi chân thành cám ơn NKP (Cựu học sinh Petrus Ký 
1956 — 1963) đã dành thời giờ, tâm lực và tận tình giúp đỡ chúng 
tôi hoàn thành ấn bản lần thứ hai của quyền sách này. 

Cám ơn quý độc giả đã dành nhiều thời giờ quý báu để đọc 
và chia sẻ các bài viết trong cuốn sách này. 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Cuôi cùng chúng tôi xin hôi hướng công đức biên soạn cuôn 
sách này đê câu nguyện cho nhân loại mau chóng vượt qua đại 
dịch Virus Corona, và nhân loại được sông bình an. 


Toronto, ngày 05 tháng 05 năm 2020. 
Tác giả cân chí, 


Nguyễn Vĩnh Thượng 


_ýÐồv¿ tớ 7É 


Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, 
cựu Thứ trưởng Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên, 
Việt Nam Cộng Hoà, Sài Gòn. 


Nếu quí vị là người thích đọc để tìm hiểu về những vấn đề liên 
quan đến văn hoá, lịch sử nước nhà, nhất là ở những thời kỳ xa xưa 
cách đây hàng bao thế kỷ, thì quyển sách này có thể thỏa mãn ý 
thích của quí vị. Nếu quí vị là những đệ tử của nhà Phật, hoặc là 
những người có ít nhiều liên hệ tới Phật giáo hoặc có cảm tình với 
tôn giáo nây thì quí vị cũng sẽ tìm thấy ở quyền sách những tài liệu 
và tư tưởng quí giá của một tôn giáo lớn vào bậc nhất ở nước mình 
từ xưa đến giờ. Nếu quí vị là những người thích sưu tầm nghiên 
cứu về tôn giáo, triết lý, văn chương hoặc văn hoá Việt Nam, thì 
quyên sách này có thê là một công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu 
của quí vị. Nếu quí vị là một học giả, đã có những công trình khảo 
cứu lớn lao về văn chương chữ Hán hay về Phật giáo Việt Nam thì 
quí vị có thể nhìn thấy ở soạn phẩm này một sự nối tiếp của những 
công trình đã được thực hiện của quí vị và là một đóng góp tuy 
khiêm nhường nhưng rất đáng kể trong công cuộc bảo tồn và phát 
huy văn hoá dân tộc. Nói tóm lại quyền “7 Tưởng Phật giáo 
trong Văn học thời Lý” này có thê thỏa mãn được nhiều độc giả. 
nhất là những độc giả trí thức, những người thích đọc để tìm hiểu, 
để Suy tư, để biết thêm về tư tưởng Phật giáo, về văn học Việt Nam 
ở một thời xa xưa trong lịch sử nước nhà, và do đó quyên sách rất 
xứng đáng được một chỗ đứng quan trọng trong bảng liệt kê các 
sách tham khảo cần yếu trong các công trình biên khảo sau này. 


Sở dĩ quyên sách này đóng trọn được vai trò của một tác phẩm 
biên khảo đáng kê như thê là vì nó chứa đựng những giá trị đặc 
biệt phải có của một công trình nghiên cứu đích thực đúng nghĩa 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


của nó, từ giá trị của những tài liệu tham khảo đến giá trị ở cách 
phân tích tìm hiêu cũng như giá trị của phân bình luận tông hợp. 


Thời Lý là thời “Phật giáo độc tôn” hay thời “Phật học độc 
thịnh” theo như nhiều văn học sử gia (Dương Quảng Hàm, Nghiêm 
Toản, Phạm Văn Diêu, Phạm Thế Ngũ...) đã mệnh danh cho thời 
đại đó. Nhưng đặc tính đó chỉ được các văn học sử gia xác định 
chớ ít người thật sự triển khai sâu rộng với những bằng chứng cụ 
thể. Phần lớn các sách văn học sử thường chỉ đề cập sơ qua thời kỳ 
bắt đầu của nền văn học thành văn này. Nếu có trích dẫn thì sách 
chỉ nhắc đến bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt chứ 
ít người nói đến các thiền sư và những sáng tác của họ. Đối với các 
văn học sử gia, văn chương chữ Hán thường chỉ bao gồm các tác 
phẩm của nho gia từ đời Trần trở đi mà thôi. Thật ra sinh hoạt trí 
thức ở nước ta đã có từ bao nhiêu thế kỷ trước. Giới trí thức đã 
thành hình trong xã hội ta từ thời Bắc thuộc. Tuy hiếm hoi nhưng 
vẫn có người có học thức, có đọc nhiêu, hiểu biết nhiều, và có viết 
thành văn để phát biểu tư tưởng. Nhưng vì chữ viết của người 
mình không có ở thời đại đó cho nên người làm văn làm thơ phải 
dùng chữ viết của người Trung Hoa mà mình đã có cơ hội gần gũi, 
học hỏi và vay mượn. Nhưng người trí thức đó không phải là “Kẻ 
Sĩ” hay nhà nho ở các triều đại Trần, Lê, Nguyễn sau này, mà là 
các “thiền sư” từ thời Bắc thuộc cho đến các triều đại Định, Lê, 
Lý. Họ là những người hoặc từ Trung Hoa sang hoặc là người Việt 
Nam chịu nhiều ảnh hưởng của các thiền sư Trung Quốc. Sau khi 
nhà Hán suy vong, phần lớn phía Bắc nước Tàu thường bị những 
giống dân từ phương Bắc xâm nhập. Những người Trung Hoa thật 
sự là Hán tộc bắt đầu di chuyển dần xuống phương Nam. Cùng lúc 
với sự bành trướng về phương Nam của người Hán, Phật giáo cũng 
phát triển mạnh mẽ, thay thế dần cho Nho giáo vốn rất thịnh hành 
hồi đời Hán. Dưới các triều đại Tuỳ, Đường, Phật giáo rất được 
sùng kính. Nhà sư đóng vai nhà nho, giúp vua trị nước. Vai trò của 
nhà sư đối với triều đình Trung Hoa lúc nầy tương tự như vai trò 
của các nhà tôn giáo trong Thiên Chúa giáo đối với các triều đại 


vua chúa ở Âu Châu hồi thế kỷ XVI, XVII. Nhà sư phải là người 
học rộng biết nhiều, ngoài kinh sách Phật giáo, họ còn phải am 
tường cả Nho giáo và Đạo giáo. Chính họ phải truyền bá cả đạo 
Nho và đạo Lão bên cạnh đạo Phật là đối tượng chính. Vai trò đặc 
biệt đó của nhà sư cũng được truyền sang Việt Nam vào cuối thời 
Bắc thuộc sang những triều đại độc lập Đình, Lê, Lý. 


Trong lãnh vực sáng tác, giữa người trí thức Phật giáo (nhà 
sư) với người trí thức Nho giáo (nhà nho) có sự khác biệt này: nhà 
sư không làm thơ làm văn để tiêu khiến, để giải sầu, hay để bộc lộ 
tình cảm của con người như nhà nho, mà chỉ làm văn làm thơ để 
nói lên cái nhìn của mình về một điểm triết lý cao siêu nào đó 
trong Phật giáo qua hình ảnh thi ca hay qua câu văn xuôi trong 
trường hợp đặc biệt nào đó thôi. Những bức thư đối đáp giữa Lý 
Miễu và các thiền sư Đạo Cao và Pháp Minh hồi thời Bắc thuộc 
cũng như những bài thơ của các thiền sư Vạn Hạnh, Mãn Giác, 
Huệ Sinh... sau này có thể cho thấy trường hợp sáng tác của các vị 
cao tăng này. Trường hợp sáng tác của họ rất giới hạn và vì thế sự 
sáng tác của họ rất hiếm hoi bởi nó không nhằm diễn tả tình cảm 
của con người như trường hợp sáng tác của nhà nho lúc trà dư tửu 
hậu, lúc nhàn rỗi hay lúc chán nản uất hận cuộc đời. Các thiền sư 
lại cũng không cố ý phổ biến hay lưu truyền những vần thơ của họ, 
cho nên rất dễ bị thất thoát mai một. Số thơ văn tìm được quả Ít so 
với thời gian dài trên hai thế ký. Số tác phẩm rất hiếm và số học 
giả để công nghiên cứu về thời kỳ văn học này cũng chắng có bao 
nhiêu. Thành ra tài liệu về thời đại văn chương này nói chung rất 
hiểm hoi khó tìm. 

Ở Mỹ khi cần duyệt qua các sách báo tài liệu (literature 
review) liên quan tới đề tài mình muốn viết để biết người ta nói gì 
về đề tài đó rồi (hoặc những gì liên hệ tới đề tài), người nghiên cứu 
có thể nhờ máy điện toán in ra tất cả những nhan đề của bao nhiêu 
sách vở, luận án, bài vở đăng trên các tạp chí chuyên môn 
(professional journals); chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


có thể có được một bảng liệt kê có khi đến năm bảy trăm tác phẩm 
để tìm đọc và nghiên cứu. Học giả nghiên cứu về Việt Nam chưa 
có được những điều kiện và phương tiện kỹ thuật thuận lợi đó. 
Nghiên cứu vê Việt Nam học giả phải. theo đường lối cỗ xưa, mò 
mẫm sưu tầm một cách khó khăn, mất rất nhiều thì giỜ. Nếu là 
người sống trên đất lạ quê người, không có thư viện Việt Nam, 
không có môi trường quen thuộc, thì việc sưu tầm tài liệu lại càng 
gay go hơn nữa. Sống trên xứ Canada mà có thể sưu tập được một 
mớ tài liệu về văn học đời Lý như tác giả quyên sách này thì thật là 
một công trình đáng kê đối với công việc bảo tồn và phát huy văn 
hoá nước nhà. Huống chi những tài liệu đó lại được sưu tầm 
nghiên cứu bởi những học giả có tiếng tăm ở trong nước trước đây 
như Ngô Tắt Tố, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Duy 
Cần, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đăng Thục... Tài liệu còn bao gồm 
cả những công trình nghiên cứu được xuất bản gần đây ở Hà Nội. 
Nói chung tài liệu tham khảo của tác giả khá đầy đủ và rất có giá 
trị. 

Muốn hiểu thơ văn của các thiền sư nói chung và của các thiền 
sư thời Lý nói riêng thì trước hết cần phải thấu hiểu triết lý Phật 
giáo, nhưng triết lý Phật giáo ở đây không phải chỉ triết lý thường 
nghe nói đến như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Bát Chánh 
Đạo, hay thuyết quả báo luân hồi. Triết lý Phật giáo ở đây là phần 
siêu hình và luận lý rất cao siêu của Thiền Tông mà không phải tất 
cả mọi người đều có thể dễ dàng lãnh hội được. Ở đây là triết lý 
của cái “có”, cái “không”, cái “không có cũng không không”, hoặc 
là đi từ cái “có” đến cái “không” đê trở lại cái “không không” 
(double negation) mà là “có”. Cái triết lý sâu sắc đó lại không 
được giải bày bằng văn xuôi cho dễ hiểu mà lại được chứa đựng 
một cách súc tích bằng hình ảnh của thi ca. Các thiền sư đã tư 
tưởng bằng hình ảnh như các nhà thơ vậy. “Les poèfes pensenf par 
images” như một nhà phê bình văn học Pháp nói. Người đọc phải 
có một căn bản hiểu biết về triết lý Phật giáo, nhất là Thiền tông, 
mới có thể cảm thức được những câu thơ hàm súc của nhà Phật. Từ 


triết lý “ánh không” của Phật giáo đến cái đạo bất khả đạo của Lão 
tử, từ Thiền tông đến Mật tông, từ nghệ thuật xây cất chùa Một Cột 
đến địa lý phong thủy, pháp thuật, sự phân tích tìm hiểu của tác giả 
thật thấu đáo, quán triệt. Qua phần phân tích tác giả có thê dẫn dắt 
người đọc đi một vòng quanh vườn tư tưởng của những nhà trí 
thức thời Lý dù họ là thiền sư, các cao tăng, các vua chúa hay các 
triều thần. Vườn tuy không rộng lớn nhưng có đủ tầm vóc đề chứa 
đựng đủ loại kỳ hoa dị thảo. 


Người ta không phân tích đề chỉ tìm hiểu suông. Mục đích sau 
cùng của sự mô xẻ phân tích là đi đên một kêt luận tông hợp nào 
đó. Tư tưởng tông hợp của tác giả bao gôm những điêm đặc biệt 
này: 


(1) Văn thơ thời Lý thắm nhuằn tinh thần Phật giáo vì là 
do các thiền sư tạo ra. Loại văn thơ đó có tính cách cao siêu, xuất 
thê, nhưng vừa có cả tính lạc quan nhập thê. 


(2) Vào thời triết lý Phật giáo là một chủ đạo không những 
ở trong văn học mà còn ở trong chánh sách cai trị của các vua 
chúa. Các thiền sư rất được triều đình trọng dụng, và tư tưởng hệ 
Phật giáo được áp dụng trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo 
vệ văn hoá dân tộc trước nạn ngoại xâm. 


(3) Các thiền sư thời Lý và Phật tử đã làm sống lại nền văn 
hoá Phật giáo Ân-độ đồng thời dung hoà nên tín ngưỡng địa 
phương của dân tộc Việt Nam để phát huy một nền Phật giáo có 
tính chất bản địa nhờ đó Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành tựu tđẹp. Các thiền sư và Phật tử đã làm tròn sứ mạng lịch sử 
trong dòng lịch sử của dân tộc dưới thời Lý. 


(4) Tinh thần phá chấp của Thiền học và thuyết từ bi hỷ xã 
là những đặc trưng tinh thần rất thích hợp với tâm hồn của người 
Việt Nam. Chính những tư tưởng này đã đóng góp tích cực vào 
việc vun trồng tình thương người, lòng hiếu hoà, sự giúp đỡ đùm 
bọc lẫn nhau, ý thức độc lập, tự cường, tinh thần dân tộc và nhất là 


10 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


tinh thần khai phóng đề tiếp thu các tư tưởng mới với sự gạn lọc có 
ý thức. 

Kết luận tổng hợp đặc sắc này không có nghĩa là chấm dứt 
đê khép cửa lại mà là một mở rộng cho những công trình biên khảo 
nôi tiêp sau này. 


Tác giả quyền sách —giáo sư Nguyễn Vĩnh Thượng- vốn là 
một nhà giáo xuất thân từ trường Petrus Trương Vĩnh Ký, và cũng 
có lúc làm giáo sư ở trường này. Nhà giáo Nguyễn Vĩnh Thượng 
cũng như nhà giáo Phạm Thế Ngũ và một số các giáo sư khác của 
trường Petrus Ký đã đi theo con đường mà trước đây Trương Vĩnh 
Ký đã đi, tức là vừa dạy học vừa sưu tầm nghiên cứu viết lách 
mong đóng góp vào sự nghiệp biên khảo của nước mình. Sở học 
của Nguyễn Vĩnh Thượng là triết học nhưng chuyên chú nhiều hơn 
vào triết học Đông phương, nhất là Phật học. Ngoài những học hỏi 
ở trường, những hiểu biết kinh viện, giáo sư Nguyễn Vĩnh Thượng 
còn dành nhiều thì giờ để sưu tầm nghiên cứu sâu xa về Phật giáo, 
nhất là về triết lý của tôn giáo cao siêu này. Giáo sư đã từng biên 
soạn nhiều sách giáo khoa triết học, và đã xuất bản nhiều công 
trình biên khảo triết lý Đông, Tây hồi trước năm 1975. Kinh 
nghiệm sưu tâm nghiên cứu viết lách, thêm vào với những kiến 
thức sâu rộng sẵn có, đã giúp tác giả thành công tốt đẹp trong việc 
biên soạn quyên sách giá trị này. Trong hoàn cảnh sống khó khăn 
nơi xứ lạ quê người với những phương tiện và điều kiện hết sức 
chật vật cho việc khảo cứu về văn học Việt Nam thời xa xưa, việc 
biên soạn và xuất bản của Nguyễn Vĩnh Thượng hôm nay thật là 
một điều rất đáng được đề cao và khích lệ. Phải có những người 
hiểu biết, có kinh nghiệm, có chịu khó hy sinh nhiều thứ như 
Nguyễn Vĩnh Thượng người Việt Nam chúng ta mới có những 
đóng góp đáng kể vào công cuộc bảo tồn và phát huy văn hoá dân 
tộc. 


San Jose, ngày 30 tháng 12 năm 1995. 
Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D. 


11 


| 
_49v nóc dư 
(trong ấn bản lần thứ nhất) 


Văn học thời Lý đã được nhiều vị để công biên soạn trong hơn 
nửa thế kỷ nay. Có những sách rất có giá trị như quyền “Văn học 
đời Lý” của Ngô Tắt Tô xuất bản năm 1942, quyền “Văn học thời 
Lý” của Lê Văn Siêu xuất bản năm 1957. Tuy chưa triển khai một 
cách sâu sắc ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học thời 
Lý, nhưng những sách này đều là những biên khảo công phu có thể 
làm tài liệu tham khảo. 


Chúng tôi không dám đua đòi biên khảo với các bậc tiền bối, 
nên công trình này chỉ là một sự góp nhặt rồi tổng hợp lại những gì 
tôi đã được đọc và biết qua, để cố gắng xây dựng lại đề tài “7 
trởng Phật giáo trong văn học thời Lý” nhằm công hiễn cho bạn 
đọc không có nhiều thì giờ đi vào việc khảo cứu. Cách viết có nơi 
hơi khác với những qui tắc thông thường. Những dẫn chứng, thí 
dụ, giải thích và những dữ kiện lịch sử được trình bày nhằm giúp 
cho bạn đọc nhìn vấn đề dưới nhiều lăng kính nhận thức khác nhau 
để thấy cái thâm thuý của tư tưởng Phật giáo trong văn học Việt 
Nam dưới thời Lý. 

Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, 
chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh, sự 
sửa sai và bổ khuyết của quí vị độc giả để quyên sách này được 
đầy đủ và hoàn hảo hơn trong lần tái bản; đó quả thật là niềm vinh 
hạnh của chúng tôi. 


Toronto, ngày 15 tháng 7 năm 1995. 
Tác giả cân chí, 
Nguyễn Vĩnh Thượng 


12 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Chương Ï 


Gấu 4z 


Nhà Tiền Lê đã trị vì được cả thảy là 29 năm, qua các đời 
vua: Lê Đại Hành (980 — 1005), Lê Trung Tông (lên làm vua chưa 
quá ba ngày thì bị ám sát), Lê Long Đỉnh (1005 — 1009). Lê Long 
Đỉnh là một ông vua nỗi tiếng ác độc và hiểu sát trong lịch sử Việt 
Nam. Tương truyền Long Đỉnh cho róc mía trên đầu các nhà sư và 
giả bộ lỡ tay hạ đao lên đầu các nhà sư cho máu chảy để mua vui. 
Năm 1009, Lê Long Đỉnh bị bệnh mắt, thọ được 24 tuổi. 


Lúc bấy giờ, Lý Công Uần giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ, 
quân đội của triều đình ở trong tay ông, hơn nữa ông là người có 
nhiều tư cách đạo đức và năng lực rất xứng đáng hơn hết trong 
triều đình lúc đó. Lòng dân thì chán ghét chính sách tàn bạo của Lê 
Long Đỉnh, cho nên việc chấm dứt triều đại nhà Lê cũng là điều 
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cả nước. Lý Công Uấn đã 
có được những yếu tố tất thắng, nên cuộc cách mạng bắt bạo động 
của ông đã thành công một cách mỹ mãn. 


Lý Công Uẫn lên ngôi vua tức là vua Thái Tổ của nhà Lý, để 
đảm nhiệm một sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc Việt Nam. Triều 
Lý đã kéo dài được 216 năm (1010 — 1225) trải qua 9 đời như sau: 


Lý Thái Tổ (1010 - 1028) 
Lý Thái Tông (1028 1054) 
Lý Thánh Tông (1054 - 1072) 
Lý Nhân Tông  (1072- 1127) 
Lý Thần Tông (1128 - 1138) 
Lý Anh Tông (1138 - 1175) 


KG Lt VÓU Lư 


13 


7. Lý Cao Tông (1176- 1210) 
8. Lý Huệ Tông (1211 - 1224) 
9. LýChiêu Hoàng (1224- 1225) 


Nhà Lý đã có nhiều đóng góp cho dân tộc Việt Nam trong 
việc giữ nước và xây dựng đất nước trong suốt 216 năm trị vì, đặc 
biệt là việc Lý Thường Kiệt đã chận đứng được cuộc xâm lăng của 
quân nhà Tống vào năm 1076 mà chiến công hiển hách đó đã được 
lưu danh trong lịch dử của dân tộc Việt nam. 


*#*% 


Đồng văn học viết của dân tộc ta đã dùng ba loại chữ viết 
khác nhau là chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Đó là ba thứ 
văn tự đã xây nên toà lâu đài văn học Việt Nam trong lịch sử của 
nước ta. 


Chữ Hán là thứ chữ mượn của người Trung Hoa, có khi gọi 
là chữ Nho. Sứ thần Thương Hiệt - người Tàu - đã đặt ra thứ chữ 
này vào đời Hiên Viên hoàng đề (khoảng 2700 — 2600 trước Tây 
lịch) và từ đó chữ Hán được phát triển ở Trung Hoa cho đến ngày 
nay. 


Chữ Nôm được hình thành dựa trên cơ sở của chữ Hán để 
shỉ tả tiếng nói của người Việt Nam. Chữ Nôm là một thứ chữ xuất 
hiện sớm trong lịch sử của dân tộc ta, có lẽ vào thời Triệu Đà (năm 
207 - 111 trước Tây lịch), nhưng mãi đến đời Trần, Hàn Thuyên và 
các nhà làm văn thơ chữ Nôm mới đặt ra các nguyên tắc cấu tạo 
nên chữ Nôm một cách rõ rệt. 

Chữ Nôm có hai loại: chữ Nôm-Việt và chữ Nôm- Tày. Chữ 
Nôm-Việt được sử dụng bởi người Việt ở miền đồng bằng, tất cả 
những tác phẩm viết bằng chữ Nôm ở trong văn học Việt Nam đều 
dùng chữ Nôm-Việt. Chữ Nôm-Tày được sử dụng bởi người miền 


14 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


núi là các dân tộc Tày, Nùng, nhiều tác phẩm và thơ văn dân gian 
của họ được ghi chép băng tiêng Nôm-Tày. 


“Chữ Nôm là thứ chữ dân tộc của ta đã được dùng trong 
gân mười thế kỷ, mãi đến gân đây, cuối thời Pháp thuộc nó mới trở 
thành, cũng như chữ Hán, một thứ cô tự không dùng trong đời 
sống hàng ngày nữa.” 


(Đào Duy Anh, Chữ Nôm: Nguồn sốc, cầu tạo, diễn biến, Hà Nội: 
Khoa học Xã hội, 1973, tr. 9). 


Vài chứng tích xưa nhất của chữ Nôm: 


I. Nhà học giả người Pháp H. Maspéro trong bài “Nghiền cứu về 
ngữ âm học lịch sử của tiếng Việt Nam” đăng trong tập san của 
trường Viễn Đông Bác Cổ tập XII (B.E.F.E.O, XI) đã ghi ở 
mục chú thích (1) rằng ông đã thấy chứng tích chữ Nôm khắc 
trên bia đá đề năm 1343 dựng trên Hộ Thành Sơn (núi Dục 
Thuý) ở Ninh Bình, trên tấm bia ấy ông đã thấy có khoảng hai 
chục chữ Nôm ghi tên làng xóm. 

2. “Một cái chuông đồng của chùa Vân Bản ở Đồ Sơn đã được 
ngư dân vùng Đồ Sơn vớt ở đáy biển lên vào năm 1958 có hai 
chữ Nôm “ông Hà”, chuông ấy được đúc vào năm Bính Thìn 
đời Lý Nhân Tông, tức năm 1076, tức 19 hay l8 năm sau khi 
xây dựng tháp Đô Sơn. "(Đào Duy Anh, sách đã dẫn , tr. 12) 

3. “Tám bia chùa Tháp Miễu huyện Yên Lăng tỉnh Vĩnh Phú đề 
đâu năm 1210 đời Lý Cao Tông là chứng tích xưa có nhiều chữ 
Nôm hơn nữa” (...) Thấy có hơn hai chục chữ Nôm khác nhau. 
Phân tích cách dùng chữ Nôm trong bài văn bia thời Lý này thì 
“thấy rằng đến đời Lý Cao Tông chữ Nôm đã được cầu tạo với 
qui cách có thể nói là đây đủ rồi, suốt các triều đại sau qui 
cách ấy vẫn không hê thay đổi... ” (Đào Duy Anh, sách đã dẫn, 
tr. 14, 18) 


15 


Chữ Quốc ngữ là chữ đã dùng các mẫu tự La-tinh (a, b, c...) 
để ghép vần lại mà ghi tả tiếng nói của người Việt Nam. Đây là 
sáng kiến của các nhà truyền giáo Âu Châu để đáp ứng nhu cầu 
giảng đạo Cơ-đốc giáo ở nước ta từ trước thế kỷ XVII. Trước năm 
1645, chữ Quốc ngữ chưa có dấu và cách phiên â âm chịu ảnh hưởng 
của Ý ngữ; sau năm 1645, chữ Quốc ngữ bắt đầu có dấu: hỏi, 
huyện, ngã, và cách phiên âm cũng, từ bỏ ảnh hưởng Ý ngữ mà tiến 
gần đến Bồ ngữ. Năm 1651, hai cuốn sách Quốc ngữ đầu tiên được 
in ở La-mã do Bộ truyền giáo La- -_mã ấn hành là quyền: “Phép 
giảng tám ngày” và “Tự điển dịch tiếng Việt ra tiếng Bồ-đào-nha 
và La-tinh” do Cỗ Alexandre de Rhodes biên soạn. Năm 1838, hai 
cuốn tự điển “Annam-La-tinh” và “La-tinh-Annam” của Cô Taberd 
được In tại Serempor, Ẩn-độ. Văn học chữ Quốc ngữ đã chính thức 
ra đời vào năm 1865 khi $%ÿ phủ ở Sài Gòn cho ấn hành tờ Công 
báo Việt Nam, tờ Gia Định báo đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, 
do Paulus Huỳnh Tịnh Của trông nom. Đến năm 1868, Petrus 
Trương Vĩnh Ký được giao phó việc trông nom tờ báo này. Nhà 
bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, và Đốc Phủ Sứ 
Paulus Huỳnh Tịnh Của, hay Paulus Của, là những nhà văn tiền 
phong đã có nhiều đóng góp lớn lao trong việc xây dựng chữ Quốc 
ngữ. Sau khi phát triển buổi ban đầu ở Nam kỳ, chữ Quốc ngữ đã 
tiến về phía Bắc và được phát triển mạnh mẽ hơn qua những đóng 
góp của “ông già bến Ngự” Phan Bội Châu với phong trào Đông 
du (1905 —- 1908), Nguyễn Văn Vĩnh với Đông Dương tạp chí 
(1913), Phạm Quỳnh với Nam Phong tạp chí (1917)... Hiện nay, 
chữ Quốc ngữ đã là một thứ chữ viết của người Việt Nam, chữ 
Quốc ngữ đã thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Chữ Quốc ngữ là một 
phương tiện truyền đạt, chuyên chở những tư tưởng, cảm nghĩ của 
người Việt Nam. Chữ quốc ngữ đã có một lịch sử trên 300 năm, kê 
từ khi còn được dò dẫm đến chỗ phát triển tột bực như ngày nay. 
So với chữ Hán và chữ Nôm, chữ Quốc ngữ có nhiều ưu điểm hơn: 
học nhanh, viết dễ. Chỉ cần một thời gian ngắn là có thê đọc và viết 
thông thạo tiếng Việt chữ Quốc ngữ. 


16 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


k**#% 


Ai cũng đồng ý rằng những tác phẩm được viết bằng chữ Nôm 
hoặc chữ Quốc ngữ là những tác phẩm đã sử dụng ngôn ngữ của 
dân tộc trong việc truyền đạt tư tưởng của tác giả thì rất được xứng 
đáng xếp vào kho tàng văn học Việt nam. Tuy nhiên, việc các tác 
phẩm được viết bằng chữ Hán có được xếp vào kho tàng văn học 
Việt nam hay không đã trở thành một đề tài tranh luận của nhiều 
học giả khảo cứu về văn học Việt Nam. 


Quan điểm thứ nhất cho rằng vì chữ Hán không phải là ngôn 
ngữ của dân tộc Việt Nam mà chỉ là thứ chữ vay mượn của người 
Tàu nên không thể xếp các tác phẩm viết bằng chữ Hán vào trong 
kho tàng văn học Việt Nam. 


“Văn học một quốc gia, một dân tộc, không thể viết bằng 
chữ nước người được. Các tác phẩm chữ Hán của người Việt xưa 
thông thưởng gọi là “Văn học Hán Việt”, tản văn có, vận văn có, 
nhưng ngoại trừ cái phân đối với học giới nay còn hữu dụng là 
phân văn Xuôi có giá trị về mặt lịch sử thì phân CỐt tử sỗm thi ca, 
từ, phú chung qui chỉ là công đã tràng xe cái. 


[...} Nói cách khác, trong phạm vì văn học, bao nhiêu kho 
tàng Hán văn của tiền nhân xưa đều không thể liệt nhập vào lĩnh 
vực của văn học Việt Nam, mà chỉ là những tài liệu để soi Sáng, 
giúp ta đi sâu vào sự hiểu biết những tác giả, những tác phẩm Nôm 
ngày trước mà thôi”. (Phạm Văn Diêu, Văn học Việt Nam, Sài 
Gòn: Tân Việt, 1960, tr. 31, 32, 33). 

Trước đó, ông Phan Khôi cũng đã từng phủ nhận các tác 
phẩm chữ Hán của ta, và cho rằng đó là một con số không đồ sộ, 


ông kết luận: 


“Tội không tại người mà cũng không tại chữ. Tội tại người 
nước này mà lại dùng chữ nước kia.” (Phan Khôi, Khải luận về 
văn học chữ Hán ở nước ta, Tao Đàn sô 2, ngày 16-3-59, tr. 114; 


17 


trích dẫn bởi Phạm Văn Diêu trong quyền Văn học Việt Nam, säd, 
tr. 32). 


Quan điểm thứ hai cho rằng: 


“Vì tình hình lịch sử gây nên, hôi xưa các văn gia nước ta 
học chữ Nho, thi chữ Nho, lúc làm quan lại viết công văn bằng chữ 
Nho. Nói tóm lại, lấy chữ Nho làm chữ ta, nên khi các nhà ấy 
muốn diễn đạt tư tưởng tính tình của mình, muốn bàn bạc ghi chép 
điểu gì, cũng thường dùng chữ Nho. Vì thế, những tác phẩm viết 
bằng Hán văn của các bậc tiền nhân nước ta lại nhiều hơn số tác 
phẩm viết bằng văn Nôm, mà phân nhiều những sách có quan hệ 
đến văn hoá nước ta (như chính trị, lịch sử, địa dư, phong tục, lễ 
nghỉ v.v.) lại viết bằng Hán văn. Bởi vậy khi xét đến văn học nước 
ta, không thể không xét đến Hán văn được. ” (Dương Quảng Hàm, 
Việt Nam văn học sử yếu, Nha Học Chánh Đông Pháp, xuất bản 
lần 1 năm 1944, tr. 196. Tái bản tại Sài Gòn do Bộ Quốc Gia Giáo 
Dục, 1961). 


Như vậy, cái văn chương chữ nghĩa Hán Văn đã ăn sâu vào 
văn học Việt Nam từ thuở xa xưa. Nguyên do là bởi dân tộc ta bị lệ 
thuộc người Tàu cả ngàn năm. Mãi đến khi nước nhà thu hồi được 
độc lập vào thế kỷ thứ X: năm 939, Ngô Quyền xưng vương mở 
đầu cho kỷ nguyên độc lập của Việt Nam. Một ngôn ngữ dân tộc 
(chữ Nôm) mới được phát triển để chống lại ngôn ngữ ngoại lai 
(chữ Hán). Mặc dầu các tác phẩm chữ Hán đã không sử dụng ngôn 
ngữ của dân tộc nhưng có rất nhiều tác phẩm chữ Hán vẫn chuyên 
chở những tình tự, những tư tưởng, những cảm nghĩ của người 
Việt. Hơn thế nữa, nhiều tác phẩm chữ Hán đã hàm chứa một linh 
hồn của dân tộc với tình yêu nước đậm đà, ví dụ như bài thơ “Nam 
quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, bài “Bình Ngô đại cáo” của 
Nguyễn Trãi, v.v. 


Tóm lại, theo chúng tôi thì các tác phẩm viết bằng chữ Hán 
rât xứng đáng được xêp vào kho tàng văn học Việt Nam. 


18 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Chúng tôi xin mạn phép tạm bàn thêm ở đây một vấn đề hiện 
đại tương tự: có nên xếp những tác phẩm do người Việt sáng tác tại 
hải ngoại vào kho tàng văn học Việt Nam hay không? — Câu trả lời 
tuỳ thuộc vào nội dung của tác phẩm. Nếu các tác phẩm đó nói lên 
những tình tự của dân tộc, biểu hiện được linh hồn dân tộc và tinh 
thần mến yêu dân tộc, thì dù diễn tả bằng Việt ngữ, Anh ngữ hay 
Pháp ngữ đi nữa, các tác phẩm đó đều xứng đáng được xếp vào 
“dòng văn học hải ngoạ?” trong kho tàng văn học Việt Nam. 


*#*% 


Các tác phẩm vào thời Lý (1010 — 1225) đều được viết bằng 
chữ Hán. Phần lớn là do các vị thiền sư sáng tác, ngoại trừ các bài 
“Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, “Thiên Đô chiếu” (Bài 
chiếu dời Kinh Đô) của Lý Thái Tổ, “Lâm chưng di chiếu” (Bài 
chiếu để lại lúc sắp chết) của Lý Nhân Tông, “Tiền Vị chiếu” (Bài 
chiếu truyền ngôi) của Lý Chiêu Hoàng. 


Tất cả các “điệp” của thời Lý đều viết bằng thứ chữ tượng 
thanh tương tự như chữ Phạn, [điệp (JỆ) có nghĩa là tờ trình, công 


văn (văn thư việc quan)]. 


Trong buổi bình minh của dòng văn học viết của nước ta, kê 
từ đời Đinh các vị thiền sư đã có công đầu tiên khai mở nền văn 
học nước nhà bằng những tác phẩm thấm đượm tỉnh thần dân tộc 
và triết lý đạo Phật một cách sâu sắc. Các tác phẩm chữ Hán này 
ngày nay còn được lưu giữ một phần lớn là nhờ nó đã được sự giữ 
gìn của các thiền sư ở trong chùa. Dẫu cho khói lửa chiến tranh 
triền miên đã tàn phá biết bao di tích và văn hoá của dân tộc, 
nhưng nhà chùa vẫn là nơi tôn nghiêm nên tránh được sự tàn phá 
khốc liệt của chiến tranh. Vào thời Lý, các chùa đã biết khắc bản in 
để in Kinh Phật và các tác phẩm của các thiền sư cũng được in để 
phổ biến. 


“Chó nào có người ở tất có chùa Phật, bỏ đi rồi dựng lên, 
nát đi rồi lại sửa lại, lâu dài chuông trông chiêm đến nứa phán so 


19 


với dân cư. Đạo Phật thịnh rất dễ mà được rất mực tôn sùng ”. 
(Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch chữ Quốc ngữ 
của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1967, tập IL, tr. 161, 
trích dẫn bởi Phan Đại Doãn, sách sẽ dẫn, tr. 264). 


Bây giờ xin mời quí độc giả hãy cùng chúng tôi thả hồn về 
một khung cảnh xa xưa, gần 1.000 năm về trước, để sống lại những 
ngày thanh bình với một tâm hồn thanh tĩnh và thoát tục cùng với 
những vị thiền sư. Chúng ta sẽ đi tìm những tư tưởng Thiền tông, 
Mật tông, và tình thiền qua những tác phẩm bắt hủ dưới thời Lý. 


20 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Chương 2 
2 trở G7ưu 2/4 


Phật giáo truyền vào Việt Nam ở cuối thế kỷ thứ nhất sang 
đầu thế kỷ thứ hai của Tây lịch. Phật giáo truyền vào nước ta bằng 
hai đường: một là từ Ấn độ truyền trực tiếp vào bằng đường biển 
do các thương nhân và tăng sĩ Ấn độ; hai là bằng đường bộ từ 
Trung Quốc. Cách phiên âm chữ Phạn “bu” còn đề lại hai cách 
như sau: lối phiên âm trực tiếp từ Ấn độ đọc là Bự (Buddh), ở 
miền quê xứ Bắc Việt Nam thường phát âm theo lối này; cách phát 
âm từ chữ Hán Việt truyền từ ngõ Trung quốc đọc là Phật 
(Buddh). 


Phật (ff) là phiên âm Hán Việt, do người Trung Hoa phiên 
âm từ chữ Phạn Buddh, nói đủ là Phát - đà (fB. R£). 


Phật giáo (f#. #⁄) là những niềm tin và thực hành căn cứ 
vào những lời dạy của Đức Phật. Phái Pháp (#. 3#) là những lời 
dạy của Phật. 


Chúng ta thấy có nhiều nơi sử dụng danh từ “Phái giáo” và 
“Phật học” (Buddhist studies) gần như đồng nghĩa. Tuy nhiên hai 
danh từ này có chỗ phân biệt tế nhị: - Phái giáo ý chỉ yêu tố tôn 
giáo của đạo Phật, còn Phật học ý chỉ yêu tố triết học, sự nghiên 
cứu về đạo Phật, về học thuyết của đạo Phật. 

Phật (Buddh, #Š, Anh văn: Buddha) có nghĩa là bậc đã giác 
ngộ (the awakened one or the enlightened one). Phật, hay Giác giả 


21 


hay Thế Tôn là danh hiệu tôn xưng (the reverend title, very 
respected title) về đức độ của Phật. Ngài là một con người lịch sử 
(the historical person) đã khám phá con đường giải thoát (the path 
to nirvana), cách chấm dứt khổ đau (the cessation of suffering) và 
truyền bá những khám phá này cho nhân loại để họ cũng có thê đạt 
được sự giải thoát. 


Phật còn có một danh hiệu khác là Thích-ca Mâu-m (Shakya 
-Muni, lŠ 3 # jE) có nghĩa là bậc trí tuệ (Muni, ® ƑÊ) trong 
bộ tộc Thích-ca (Shakya, #Š 3). 


Ngài có tên chính là Cù-Đàm Tấtđạtđa (Siddharta 
Gautama) nên còn gọi là Phật Cù-đàm (Gautama Buddha). 


Ngài là bậc giác giả đã khai sáng ra đạo Phật. Đức Phật đã 
sanh sống và thuyết giảng giáo lý của Ngài ở miền Đông - Bắc Ấn 
Độ. Phật giáo (Buddhism) là những niềm tin và thực hành căn cứ 
trên những lời giảng dạy của Ngài. 


Siddhartha Gautama (Cù-đàm Tắt-đạt-đa) ra đời vào khoảng 
thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch (khoảng 624 trước C.N-544 trước C.N ) 
ở vùng Đông -Bắc xứ Ấn Độ và xứ Nepal. 


Phái Thiền tông đã chiếm địa vị chủ yếu trong Phật giáo lúc 
bấy giờ, vào thế ký thứ sáu, thiền sư Vinitaruci (Tì-ni-đa-lưu-chi), 
ông gốc người Ẩn-độ, đã sang Trung Hoa rồi mới đến Việt Nam, 
đã sáng lập ra một dòng thiền lớn nhất ở nước ta vào thời bấy giờ, 
dòng thiền này rất mạnh và đã chỉ phối Phật giáo Việt Nam trong 
thời Đinh, Lê và đầu Lý, thiền sư Vạn Hạnh cũng đã thuộc dòng 
thiền Tì-ni-đa-lưu-chi, và các vị sư nổi danh khác như Pháp Thuận, 
Sùng Phạm, Đạo Hạnh cũng thuộc phái thiền này. Đặc biệt phái 


22 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


thiền Tì-ni-đa-lưu-chi còn dung hợp cả Mật giáo nữa, phái thiền 
này sử dụng phù chú Mật giáo. Dòng thiền này đã đào tạo nhiều 
bậc cao tăng hữu danh, và các thiền sư này đã đóng góp tích cực 
trong việc xây dựng đất nước và phát huy tư tưởng cùng nền văn 
học trong lịch sử của dân tộc ta. Pháp Thuận thiền sư đã Ø1Úúp vua 
Lê Đại hành, Vạn Hạnh thiền sư đã giúp Lý Thái Tổ xây dựng đề 
nghiệp nhà Lý. 


Đến thế kỷ thứ chín, thiền sư Vô Ngôn Thông, gốc người 
Trung Hoa, đã đến nước ta khai sáng dòng thiền Vô Ngôn Thông. 
Đến thế kỷ mười một, thiền sư Thảo Đường, gốc người Trung 
Hoa, đã đến nước ta lập dòng Thiền Thảo Đường. Đến thế kỷ thứ 
mười ba, thiền phái Trúc Lâm được thành lập, thiền Trúc Lâm đã 
có nhiều ảnh hưởng sâu đậm trong tư tưởng thiền Việt Nam. Sau 
đó có nhiều phái thiền khác ra đời như Tào Động (thế kỷ thứ mười 
sáu) Liễu Quán (thế kỷ thứ mười tám) vân...vân... 


Từ lúc nhà Ngô lên ngôi (939) đến cuối đời nhà Trần (1413), 
các vị thiền sư đã đóng góp một cách tích cực cho các vương triều 
bằng những nỗ lực xây dựng một nền độc lập cho quốc gia Việt 
Nam về mọi mặt văn hoá, kinh tế, chính trị và quân sự. Những sự 
đóng góp này không những đã xây dựng nền móng cho sự độc lập 
của nước Việt Nam sau một ngàn năm nô lệ người Tàu, mà còn 
được dùng làm ánh đuốc soi đường trong những tranh đấu bảo vệ 
và phát huy giang san hàng trăm năm về sau nữa. Những phương 
thức triết lý của thiền Vạn Hạnh và thiền Trúc Lâm đã bao lần 
được đem ra sử dụng trong công cuộc tranh đấu bảo vệ dân tộc và 
xây dựng đất nước của tiền nhân. Lúc bấy giờ, các thiền sư là 
những thành phần có học thức uyên bác trong xã hội Việt Nam. 
Các thiền sư không những rất uyên thâm về Phật học mà còn về 
Nho học, Lão học nữa. và mặt ngôn ngữ, các thiền sư còn thông 


23 


thạo cả chữ Phạn và chữ Hán cho nên nhiều vị đã dịch kinh Phật từ 
chữ Phạn ra chữ Hán. Nước ta lúc ấy quả thật là nơi giao lưu văn 
hoá giữa Tàu và Ẩn-độ. 


“[.. .] Khang Tăng Hội gốc ở xứ Khương-cư (Sogdiane) 
thuộc Tây-vực (tức là miễn Tây-Bắc Ẩn-độ), gia đình ông đã mấy 
đời sống trên đất Ấn, từng theo cha sang Giao Châu buôn bán, khi 
cha mắt thì xuất gia, rất uyên thâm Phật pháp, đã dịch kinh chữ 
Phạn ra Hán văn ở Giao Châu vào đầu thế kỷ II. Sau Khang lại 
sang nước Ngô, giảng đạo cho vua Tôn Quyên, dịch nhiều kinh 
Phạn ra Hán và mất tại Ngô năm 280. [.. .} 


Giao Châu, về phương diện Phật giáo, theo đó chỉ là một 
trạm chuyển tiếp, không phải là một trung tâm truyền giáo sau 
cùng, các vị sư truyền đạo hoặc tìm học đạo đã từ Tàu sang Ấn và 
ngược lại từ Ấn sang Tàu, từng qua và ở đất Giao Châu, hẳn đã 
lưu lại nơi này kinh nghiệm và tư tưởng học hỏi nơi đất lạ. 


Lịch sử còn cho biết rằng, từ thế kỷ II đến thến kỷ X liên 
tiếp có những phái đoàn ngoại giao và truyễn giáo nối liễn hai 
nước Hoa với Ân đã đi qua Giao Châu, nhiễu vị sư hữu danh từng 
sống qua trên đất nước này. Sử cũng xác nhận rằng những vị sư 
Việt đã đóng vai trò quan trọng trong sự truyền giáo vào hồi bấy 
giờ, và dưới thời thuộc Đường khi mà Phật giáo ở Trung Hoa rất 
thịnh, cũng có nhiễu vị tăng già Việt Nam được mời sang giảng 
trong cung vua Tàu và đã được các thi hào đời Đường trọng vọng. 
Người ta có thể hiểu rằng sở dĩ phái đoàn tăng già Giao Châu 
chiếm được vị trí quan trọng nói trên, chắc là vì họ là những người 
ở một nước trung tâm nên vừa biết Hán văn ở phía Bắc nước họ, 
lại vừa biết được tiếng Phạn, tiếng Qua-oa (Java) qua người 
Chàm ở biên thu) mặt Nam. Do đó các nhà sư Ấn sang Tàu và các 


24 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


nhà sự Tàu sang Ấn đều phải tìm nhờ họ làm thông ngôn hoặc 
cộng tác dịch kinh chữ Phạn ra chữ Hán. Và cũng sẽ không lấy 
làm lạ rằng có nhiều bản kinh Phật trong số những bản dịch đâu 
tiên được chào đời ở Giao Châu. ”] (Phạm Văn Diệu, 200 năm 
lịch sử văn học nhà Lý, Bài giảng ở trường Đại Học Văn Khoa 
Saigon và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, niên khoá 1966 — 1967, in 
ronéo, tr. 39 - 40). 


Vào thời bấy giờ, các tăng sĩ là thành phần học rộng biết 
nhiều. Các vị là những nhà giáo dục, họ mở lớp dạy học cho mọi 
người. Họ còn là những thầy thuốc trị bịnh, hốt thuốc cho toa cho 
mọi bịnh nhân. Họ còn giúp nhiều người chọn ngày lành tháng tốt 
cho nhiều cuộc hôn nhân, chọn ngày khai trương cửa hàng, lo việc 
cầu an, ma chay cho mọi người khi cần đến. Họ còn vấn an cho 
người đang có mối lo âu. 


Thực vậy, lúc bấy giờ chùa chiên không những là nơi phát 
huy Phật học và truyền bá Phật giáo mà còn là nơi phát triển đời 
sống xã hội của dân gian nữa. 


“Chùa là nơi thờ Phật, nơi hội hè hàng năm, có thể còn là 
nơi giải quyết các công việc hành chánh. Phật giáo đã sáng tạo ra 
ngôi chùa và biến ngôi chùa thành trung tâm văn hoá ở nông thôn. 
Phật giáo đó vừa mang hình thức tôn giáo vừa thể hiện được đặc 
trưng văn hoá dân gian, vừa giải quyết nhu câu tín ngưỡng, vừa 
chứa đựng những sinh hoạt hội hè văn nghệ và góp phần tổ chức 
xã hội”. (Phan Đại Doãn, Phát giáo thời Đính Lê, trong quyền Thế 
kỷ X, Những vấn đề lịch sử, Hà Nội: Khoa học Xã hội, 1984. tr. 
272). 


25 


Như vậy, tư tưởng Thiền của Phật giáo Việt Nam trải qua 
các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý và Trần không phải hoàn toàn là 
một # trởng xuất thể mà còn là một ứ tưởng nhập thế. 


Những biểu hiện đã trình bày ở trên, đã cho thấy Phật giáo 
Việt Nam đã đi vào cuộc đời từ thời xa xưa. Các thiền sư và Phật 
tử đã dẫn thân vào xã hội để phụng sự cho đất nước và dân tộc ở 
nhiều lãnh vực. Nên Phật giáo đã có những đóng góp thực tiễn cho 
nhân dân Việt Nam và chính quyền dân tộc của nước ta. 


Trong chương 2 Tự ứưởng Thiển tông trong văn học thời Lý 


này, chúng tôi sẽ trình bày các mục sau đây: 


L  Triếtlý căn bản của Thiên tông. 
I.  Ýniệm về vô thường trong văn học thời Lý. 
II Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý. 
IV. _ Triết lý “ánh không” trong văn học thời Lý. 
V. Từ thái độ sống “r lực” của Thiền học đến ý thức 
độc lập, tự chủ và việc xây dựng đất nuớc của ý 
thức hệ dân tộc thời Lý. 
L Triết Lý căn bản của Thiền tông 


Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 


A. Định nghĩa: Thiền. 
B. Thiên tông ở Trung Hoa. 
C. Chủ trương của Thiền: bất lập văn tự. 


A. Định nghĩa: Thiền 


26 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Thiển RỆ là tiếng Hán-Việt (người Trung Hoa đọc là Cử 'an, 
người Nhật đọc là Zen), phiên âm từ chữ Jhana của tiếng Pali, 
hoặc chữ Djyana của tiếng Sanskrit. Chữ Dhyana, trong sách 
Upanishad, có nghĩa là hạng người có tấm lòng cao cả và được 
người đời kính trọng lễ bái. Trong tiếng Trung Hoa, Thiền có 
nghĩa là tập trung tư tưởng vào một đối tượng để quan sát, tư duy. 


B. Thiền tông ở Trung Hoa 


Thiền tông (Ệ ER) là một đặc trưng của sự phát triển Phật 
giáo ở Trung Hoa. Vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa là Ngài Bồ- 
đè-đạt-ma (Bodhidharma, ? — 535) đến Trung hoa từ năm 520 vào 
đời vua Lương Võ Đề (502 — 549), tổ thứ hai là Tuệ Khả, tô thứ ba 
là Tăng Xán, tô thứ tư là Đạo Tín. Thiền vừa áp dụng phương pháp 
tọa định, vừa dùng trí tuệ tập trung tư tưởng vào một đối tượng để 
quan sát, tư duy để thể nhập vào tâm thanh tịnh, ngộ nhập Phật 
tánh. Đến đời Đường (618 - 907) thì Thiền tông truyền đến vị tổ 
thứ năm là Hoằng Nhẫn (5h. #1, 602 - 675). Ngũ tổ Hoằng Nhẫn 
có rất nhiều đệ tử mà trong đó có hai Ngài Thần Tú và Huệ Năng 
là được xếp vào bậc tuấn kiệt. Hai vị này là đại biểu của Thiền 
tông đời Đường với hai khuynh hướng tu hành khác nhau: 


1. Thần Tú ( #R Z, 606 - 706): Trước khi ngũ tổ Hoằng Nhẫn 
quyết định trao truyền tâm ấn, Thần Tú đã trình bài kệ: 


Nguyên tác chữ Hán: 


385 m8 
/ù ¡II HH j 5 


27 


Hÿ Bÿ #J) l‡ bì 

7) ft % EE lâ 
Phiên âm Hán Việt: 
Thân thị bô-đê thụ, 
Tâm như mình kính đài, 


Thời thời cần phất thức, 


Vật xử nhạ trần di. 


Dịch nghĩa: 


Thân là cây bồ đê, 

Tám như đài gương sáng, 
Luôn luôn siêng lau chùi, 
Chớ để nhuốm bụi trần. 


Ngài Thần Tú đã chủ trương phương pháp “Thật íu tiệm 


A3, 


ngộ”: ngài chấp nhận có tâm sinh diệt nên hành giả phải cố gắng 
lau chùi cái tâm sinh diệt này để tâm được sáng tỏ mà giác ngộ. 
Thần Tú đi về phương Bắc, gọi là Bắc Thiên, lấy hai kinh thành 
Tràng An và Lạc Dương làm trung tâm đề truyền bá thiền tiệm tu. 


2. Huệ Năng (ÏŸ ñÉ, 638 - 713): mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, 
không có cơ hội đi học nên không biết chữ, sống bằng nghề bán 
củi trong chợ. Nhân một hôm đi ngang qua chùa, lắng nghe tiếng 
tụng kinh Kim Cang/Cương [đầy đủ là Kim cang (cương) bát- 
nhã-ba-lamật-đa kinh(®% |  # 3X # # #Ø f 
, Srt.Vajracchedikã-prajñäpäramitä-siữtra) ] đến câu: “Ưng vô sở 


trụ nhỉ sanh kỳ tâm” (W§ #4 PT f tí # Ä bù, Không trụ vào 


28 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


đâu cả thì cái tâm (giác ngộ) mới xuất hiện, Av.Give rise to a 
mỉnd that is not based on anything) thì được giác ngộ. Nên Ngài 


liền xin Ngũ tổ Hoằng Nhẫn nhập môn tu thiên. 


Sau khi nghe bài kệ của Thần Tú, Huệ Năng liền nhờ người 
viết lên vách bài kệ của mình vì Ngài không biết chữ: 
Nguyên tác chữ Hán: 
= bế + 4 Bl 


HH 7F 3E: 


“4® — 
{tị j S Eế 1ê 


Phiên âm Hán Việt: 


Bồ đề bản vô thụ 
Minh kính điệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai? 


Dịch nghĩa: 


Vốn không cây bầ-đê, 

Cũng không đải sương sảng, 
Xưa nay không một vật, 

Lấy đâu nhuốm bụi hỗng? 


29 


Sau khi đọc xong bài kệ này, Ngài Ngũ tổ Hoằng Nhẫn thấy 
rõ căn tánh siêu việt của Huệ Năng nên đã trao truyền tâm ấn, trao 
y bát cho Huệ Năng để kế thừa làm Tổ thứ 6. Huệ Năng liền đi 
ngay về phương Nam, tỉnh Quảng Đông, để truyền thừa phương 
thức “Đồn ngộ diệu tu”, tức là có thê giác ngộ Phật tính ngay trong 
chốc lát, ngay ở cõi đời này. Sau này phái Nam Thiền lại chia 
thành 5 tông phái mới là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân 
Môn và Pháp Nhãn. 


Lục tổ Huệ Năng đi thuyết pháp luôn luôn có một người đệ 
tử là sư Pháp Hải đi theo để ghi chép các lời giảng của mình, vì 
Lục tổ không biết chữ. Sư Pháp Hải đã đúc kết các lời giảng của 
Huệ Năng thành bộ sách “7n Bảo”, sau này được sửa tựa lại là 
“Pháp Bảo Đàn Kinh”. Kinh Pháp Bảo Đàn là một kinh văn thiền 
đã được sáng tác ở Trung Hoa vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8 và thế 
kỷ thứ 13. 


Tư tưởng Thiền học của Huệ Năng được Ngài giảng dạy 
trong “Pháp Bảo Đàn Kinh”: Theo Ngài thì hành giả phải bỏ hết 
ngôn ngữ văn tự, xa lìa những lý giải, hành giả cần phải thấu triệt 
tâm nguyên, an trí vào trí tuệ Bát-nhã; bởi vì vi diệu lý của Phật 
Pháp chắng dính dáng gì với ngôn ngữ văn tự, chữ nghĩa, nên 
hành giả cần đạt được ý mà quên lời chớ nên chấp vào ngôn 
ngữ văn tự. Ngài Huệ Năng cho rằng định và huệ là một: 


“Định và Huệ là nhất thể, không có gì khác nhau. Định là 
thể của Huệ. Huệ là dụng của Định. Tức là trong khi Huệ phát 
chiếu thì đã có Định tương ứng, và trong khi Định tâm tư thì đã có 
Huệ tổn tại [.. -] Ngoài thì xa lìa các tướng trạng gọi là Thiên, 
trong thì đoạn trừ các vọng tưởng gọi là Định”. (Lục Tổ Huệ 
Năng, Pháp Bảo Đàn Kinh). 


3. “Thiền ở Trung Hoa là sự kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo với 
tư trởng Lão, Trang và tư tưởng Nho gia: 


30 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


“Bồ-đè-đạt-ma đã đặt nền tảng triết lý cho Thiên tông: 
Nguyên tác chữ Hán: 

# 7k 7 tý 

®  X # 

IẼ †ấ Á. ù 

 ‡E nề tB 











Phiên âm Hán Việt: 


"Giáo ngoại biệt truyên, 
Bắt lập văn tự, 

Trực chỉ nhân tâm, 
Kiến tánh thành Phật". 


Dịch nghĩa: 


Việc truyền bá (đạo lÿ) không lệ thuộc vào kinh điển, 
Không dựa vào văn tự (kinh sách), 

Đi thắng vào lòng người, 

Ti hấy được bản tảnh mà thành Phật. ” 


Quan niệm “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự ” /à một 
bước tiễn xa hơn của quan niệm “bât ngôn chì giáo ” (/*SZ#) 
của Lão tử; tức là dạy bảo mà không cân đến lời nói có nghĩa là 
lời nói chỉ là phương tiện đề khêu gợi, đề giúp cho người khác suy 
nghĩ mà tìm hiểu chân lý. Bởi vậy trong quyển Đạo Đức Kinh (ÌB 


#ã #Š), Lão tử đã viết: 


31 


“Trị giả bất ngôn, 
Ngôn giả bát trí. ” 


dịch: 


“Biết thì không nói, 
Nói thì không biệt”. 


Từ đó, Lão học đưa ra khái niệm về Đạo, một nguyên Do 
tuyệt đối bát khả tư nghị. Bất khả tư nghị có nghĩa là không thể 
nào dùng lý trí mà suy xét, và không thể nào dùng lời nói mà luận 
bản được: 


\š HỊ Xế, 3F 5 3,44 HỊ 4, 3F 5 Z. 
“Đạo khả đạo, phi thường đạo; Danh khả danh phi thường danh). 


có nghĩa là: “Đạo mà có thể diễn tả bằng lời nói, bằng ngôn ngữ 
được thì không phải là cái đạo thường hằng, vĩnh cữu và bắt biến. 
Tên mà có thể đặt ra được thì không phải là cái tên thường hằng, 
vĩnh cữu và bắt biển”. 


Quan niệm đốn ngộ, là quan niệm cho rằng hành giả có thể 
đạt được Phật tính trong chốc lát, và ở ngay trong cõi đời hiện tại 
này, có thê là phản ánh của tư tưởng Nho gia khi cho rằng ai ai 
cũng có thể trở thành vua Nghiêu, vua Thuấn miễn là đạt được 
những đức độ đáng tôn kính. 


C. Chủ trương của Thiền tông 


Thiên chủ trương “bất lập văn tự”, nói như thế nhưng mà 
không phải như thế đâu. Ngày nay các sách vở viết về Thiền thật là 
vô số kê với nhiều ngôn ngữ khác nhau ở trên thế giới. Thiền tông 
được truyền qua các nước Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam v. v. Kể 
từ giữa thế kỷ thứ 20, Thiền tông được hoằng truyền sang Tây 
phương: Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ v. v. Ngày nay văn hoá 


32 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 
Thiền đã ảnh hưởng đến nhiều nền văn hoá trên thế giới: 


“Văn hoá Thiên là văn hoá phong phú bên trong, là văn hoá 
tạo sức mạnh trong các cõi tế vi của tâm hôn, không như những 
nên văn hoá khác của cõi trời Âu Mỹ có được bao nhiêu màu sắc 
thì đã trải ra bên ngoài của cõi nhân sinh bấy nhiêu. Thiên là 
sống, là linh động. Thiển là luông như luông gió, luỗng sóng. 
Thiển gây một sức mạnh, khi lên thì lên vun vút, khi xuống thì 
xuống tận vực sâu thăm thẳm, nhưng khi phát hiện ra thì thiên lại 
lặng lẽ: đó là một chiếc lá, trời về chiều, nhẹ rơi trên mặt hô thu, 
rôi yên lặng dừng lại; đó là một hơi gió đang thổi bỗng ngưng lại 
rồi phản vọng trên mặt nước làm làn nước lăn tăn, chỉ có thị giác 
của thì nhân mới đón nhận được”. (H.T Thích Minh Châu, “Lời 
giới thiệu” trong quyên Lịch Sử Triết học Ấn độ của H.T Thích 
Mãn Giác, Sài Gòn: Đại Học Vạn Hạnh, 1968). 


H. Ý niệm về vô thường trong văn học thời Lý 


Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 


A. Định nghĩa: Vô thường. 
B. Vô thường không phải là một ý niệm xấu. 
C. Ý niệm về vô thường trong văn học thời lý: 
1. Vạn Hạnh thiền sư. 
2. Các nhà thơ khác: Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Xuân 
Diệu. 
D. Các quan niệm về vô thường của các triết gia khác: 
1. Heraclitus. 
2. Không Tử. 
E. Thái độ của người quân tử và bậc đạt đạo trước sự thịnh suy 
của cuộc đời. 


33 


A. Định nghĩa : Vô thường 


Triết học Phật giáo có 4 đặc điểm (Four Characterisfics / 
Four Dharma Seals) là: 
1. Vô thường. 
2. Khô. 
3. Vô ngã. 
4. Niết-bàn. 


Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm của vô thường. 


Vô thường (###, Sa. aniya, Pa. anicca, AV. 
Impermanence) nghĩa là không có thường hằng tức là biến chuyền, 
thay đổi không ngừng trong vũ trụ vạn vật. Trong “Duy thức tam 
thập tụng” đã viết: “Hằng chuyển như bộc lưu” có nghĩa là 
“thường biến chuyển như dòng thác chảy”. Theo Phật giáo thì 
những giai đoạn thay đổi của một sự vật là “?hành, trụ, hoại, diệt” 
hoặc là “sznh, lão, bệnh, tử”. Sự vật ở đời thay đối từng giây, từng 
phút, nhà Phật còn nói sự việc thay đổi theo từng sđ/-na (Sa. 
Ksana), sát-na là một đơn vị thời gian rất ngắn, theo Kinh Sách 
Phật giáo thì một ý tưởng thoáng qua trong đầu đã có 90 sát-na, 
một cái duỗi và co cánh tay lại đã có 60 sát-na trôi qua. 


Quan niệm vô thường của đạo Phật thường được áp dụng 
vào các đối tượng sau đây: 


-_ Thân vô thường: thân thể con người thay đổi không ngừng, 
thân xác chúng ta trở nên già đi một cách liên tục rồi đi đến cái 
chết: sanh, lão, bệnh, tử. 

-_ Tâm vô thường: trạng thái tâm lý của con người thay đổi 
không ngừng, thay đổi từng giây, từng phút. 


34 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(Xem thêm bài viết Ngũ Uẩn của NVT https://an-phong-an- 
binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.htmi). 


-_ Hoàn cảnh vô thường: sự đời, sự vật cũng thay đổi không 
ngừng, thời tiết thì biến đổi liên tục: vá đổi sao đời; hoàn cảnh, địa 
vị của người đời và đời người cũng thay đổi không ngừng: thành, 
trụ, hoại, diệt. 

Mọi hiện tượng đều vô thường, liên tục phát khởi và suy tàn, 
liên tục đến rồi đi, bởi vì mọi hiện tượng đều được kết hợp bởi 
nhiều yếu tố. Mọi hiện tượng được kết hợp bởi nhiều yếu tổ thì 
trước sau gì cũng bị rã ra từng phần, chứ không thê nào giữ nguyên 
trạng mãi mãi. Theo thuyết Duyên Khởi của Đức Phật, mọi sự, mọi 
vật thì sinh sinh diệt diệt, biến hóa không ngừng; mọi sự, mọi vật 
đều quay nhanh như bánh xe: đó là cái jý vô thường. Nhưng trong 
cái vô thường này, có một điều không biến đổi, một điều vĩnh cữu 
là tính liên tục của sự biến đổi. Ví dụ như nước sông Hằng 
(Ganges) luôn luôn chảy mãi nhưng có cái hình sông Hằng về đại 
thể thì không biến đổi nên giúp chúng ta nhận thức được đó là sông 
Hãng. 


Mọi sự vật đều được kết hợp bao gồm hai yếu tô không gian 
và thời gian. Không gian kết hợp nên hình thể của mọi vật thì biến 
đổi liên tục/ vô thường (Impermanence). Còn thời gian là yếu tố 
được kết hợp cũng biến đổi liên tục/ vô thường; thực vậy mếu 
không có quá khứ và tương lai thì cũng không có hiện tại. Nhưng 
nếu giây phút hiện tại là bất biến/ thường hằng (permanence) thì 
chúng ta sẽ không có tương lai bởi vì hiện tại luôn tồn tại ở đây. 
Mọi sự vật đều trải qua thành, trụ, hoại và diệt. Nói khác, cái gì 
cũng trải qua giai đoạn bắt đầu, giai đoạn ở giữa và giai đoạn chấm 
dứt (beginning, middle and end). 


Thánh Kinh Brahmana là một tư tưởng tôn giáo có trước 
thời Đức Phật lịch sử, đã quan niệm về thời gian như sau: 


“Trong Thánh kinh Brahmana, có vị thần Prajapati là vị 


35 


thân sảng tạo nên vũ trụ vạn vật. Sự vật sinh ra rồi fự hủy, rồi lại 
phát sinh lại, có sự luân lưu di chuyển mãi mãi không ngừng. Tuy 
nhiên, muốn vạn vật được trường tôn thì còn phải có một yếu tổ 
nữa là “thời gian” (kala) nếu không có thời gian luân lưu dây 
chuyên thì vạn vật cứ đứng một chỗ, mãi mãi ở chỗ hiện hình lúc 
ban đâu, nguyên hình không thể nào biến thiên, sanh sanh hóa hóa 
được. Bởi thế nên thân sáng tạo ra vũ trụ Prajati mới lấy dòng 
nước làm dòng thời gian, nước chảy xuôi rồi chảy ngược lên vô 
cùng tận và không bao giờ ngừng nghỉ. “Thời gian” là chất liệu 
để sanh thành, để biến hóa vạn vật trong vũ trụ. 


Thời gian quả thật nhiệm mẫu. Dòng thời gian bao gỗâm quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Quá khứ cũng như tương lai đều là sự di 
chuyển của hiện tại. Nếu hiện tại nhiệm mẫu và thì quả khứ cũng 
nhiệm mâu và tương lai lại còn nhiệm mâu hơn ”. (Xem thêm “T7 
tưởng Triết học Tôn giáo Ấn độ có trước và cùng thời với Đức 





Phật Thích-ca” của NVT https://an-phong-an- 
binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co- 





truoc.html ) 


ˆ^ ry .^ ^ 


B. Vô thường không phải là một ý niệm xâu 


Nhiều người nghĩ rằng tư tưởng triết học Phật giáo thì bi 
quan (pessimistic) khi nói tới ý niệm về vô thường: sanh, lão, bịnh, 
tử; thịnh suy ở đời, có tài sản có thể tiêu tán. Nhưng thật ra đây chỉ 
là cái nhìn phiếm diện, ở phương diện tích cực, triết lý Phật giáo 
rất lạc quan (optimistic): nhờ thấu hiểu được lý vô thường chúng ta 
sẽ tự tin, bình thản trước mọi thay đổi của cuộc đời, trước mọi biến 
chuyên của thân xác, thân tâm sẽ được bình an và thưởng thức 
những gì đang xảy ra, chúng ta bớt sự bất bình với những bất trắc 
xảy ra. Ý niệm vô thường không làm chúng ta đau khổ trước sự 
thịnh suy của cuộc đời; ý niệm thường hằng làm cho chúng ta đau 
khổ vì khi ta nghĩ rằng mọi sự, mọi vật thì thường hằng, nhưng 
mọi sự, mọi vật thì vô thường. Nếu không có sự thay đổi liên tục/ 


36 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


vô thường thì cuộc đời không thê hiện hữu. Nếu không có sự vô 
thường thì con cái của chúng ta không thể lớn lên, không thể đi 
học... Nếu không có sự biến đổi liên tục/ vô thường thì một chế độ 
độc tài, ác độc cướp bóc sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ 
suy tàn và chấm dứt. 


Ý niệm về vô thường giúp chúng ta yêu mến những gì chúng 
ta đang có, những gì đang hiện hữu. Khi nghĩ rằng tình yêu là vô 
thường, nên chúng ta hãy yêu thương, tận hưởng tình yêu đang có, 
chúng ta yêu thương trân trọng quý mến những gì tốt đẹp mà ta 
đang có, và ngược lại chịu đựng những gì không tốt đẹp mà ta 
đang có vì rồi điều xấu này sẽ biến đổi. 


Nói tóm lại, thấu hiểu được ý niệm vô thường đã giúp chúng 
ta tận hưởng hết mình những gì tốt đẹp đang có, khi nó thay đổi thì 
ta không có gì hối tiếc. Thấu hiểu được ý niệm vô thường gIÚp 
chúng ta có thê chuyền đổi sự bất hài lòng, sự khổ đau hiện tại để 
sông ở đời, để sự khổ đau vơi đi. 


C. Ý niệm về vô thường trong văn học thời Lý 


1. Vạn Hạnh thiền sư. Trong văn học thời Lý, các vị thiền sư 
thường lấy thiên nhiên để làm đề tài tư duy triết học mà họ đã tiếp 
thu từ tư tưởng Thiên tông. Nhìn cây lá thay đổi theo mùa, nhìn 
sám chớp thoáng hiện, các thiền sư đã liên tưởng đến cái mong 
manh của kiếp người, đến sự thăng trầm của cuộc đời: 


Nguyên văn chữ Hán: 


-N 


` 
“ 


R 


 * m 
Mm St KỈ 


RẺ TM! # 
Si NH TÍỆ 


MỊ Xš 


bì 
2 
ki 


RẺ E M‡ tự 
MỊ lui SŸ ĩ 
=Ì 

th 

TIỊ 

Ẵ 


< 


Phiên âm Hán Việt: 


37 


Thị đệ tử 


Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố uỷ 
Thịnh suy như lộ thảo đâu phô. 
[Vạn Hạnh (929-1025)] 


Dịch thơ: 
Bảo đệ tử 


Thân như bóng chớp chiễu tà, 

Cỏ xuân tươi tối, thu qua rụng rờ. 

Sá chỉ suy thạnh việc đời, 

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 
(Thích Mật Thể dịch) 


Dịch nghĩa: 
Dạy học trò 


Thân người như sấm chớp, có rồi lại không, 

Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, rồi héo tàn khi mùa thu tới. 

Mặc cho sự thạnh hay suy của vận đời, đừng sợ hải, 

Thạnh suy chẳng khác nào như giọt sương đọng trên ngọn cỏ. 


Theo Vạn Hạnh thiền sư, cuộc đời thì vô thường, thế sự thì 
thăng trầm. Ngài muốn cảnh tỉnh người đời chớ có bon chen một 
cách điên cuồng để khỏi bị mê hoặc bởi vòng danh lợi, hãy tìm đến 
sự giải thoát để tâm hồn được thanh tịnh. 


“I...} qua bài kệ “Thị đệ từ” của Vạn Hạnh, chúng ta thấy Cái fư 
tưởng vũ trụ quan Dịch rất rõ. Câu đẩu “Thân như điện ảnh hữu 
hoàn vô ” có nghĩa là thiên sư đã vượt lên trên sống chết, có không 
của thể giới hữu hình, với tỉnh thân lạc quan yêu đời chứ không 
một chút yếm thế, cho nên thiển sư vội tiếp “Vạn mộc xuân vinh, 
thu hựu khô” nghĩa là thể giới hữu hình biến đối không ngừng, 


38 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


không có sự vật nào, sự gì tự nó độc lập tôn tại trong chớp mắt, tắt 
cả đếu hiện ra rồi biến đi như tuông ảo hóa vậy. Tuy rằng xét 
riêng từng vật lẻ loi thì nó không có, không tôn tại, nhưng xí toàn 
thể thì sinh vật nọ liên đới với vật kia, [My biến đổi nhưng vẫn nằm 
trong cải sinh thành đại đồng, vẫn là một nguồn sông “sinh sinh 
bất tức ” íràn ngập vũ trụ “chu lưu lục hư”. Cái áy là Dịch, là 
nguồn sống vĩnh cữu “sinh sinh chi vị Dịch”. Và Vạn Hạnh đã 
cảm thông đồng nhất hóa tâm mình với cải nguôn sống đại đồng 
ấy, cho nên mới có được cải tín ngưỡng mãnh liệt vào vận mệnh 
tuân hoàn bắt diệt của vòng thời tiết bốn mùa: “Xuân sinh, Hạ 
trưởng, Thu liễm, Đông tàn ”. Đã thế thì còn lo sợ điều chỉ nữa, chỉ 
cân làm sao sống theo nhịp điệu vận hành của vũ trụ, của nguồn 
sống biểu hiện ra thiên hình vạn trạng, đáy là cái ý thức "nhậm 
vận”: 


“Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, 
Thịnh suy như lộ thảo đâu phô!” 


Đã nhậm vận nghĩa là hợp nhất với vận hành của nguồn sống vĩnh 
cữu thì hết lo thịnh suy, còn mắt, bởi vì cũng như phải biết biên 
thông mới IỐI. 


Biết tuỳ thời là điều rất khó, phải bình tĩnh vô tư, sáng suốt, phải 
có trí. Dịch trọng cả đức lẫn trí, giống Không, khác Lão. ” 
(Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: đạo của người Quân tử, California 
(USA): Văn Nghệ, 1991, tr. 191 - 192). 


2. Các nhà thơ khác 


Trong khi đó, các nhà thơ có nhiều cảm xúc hơn trước cảnh 
đổi đời, thay ngôi đổi chủ, thương hải tang điền (bãi biển nương 
dâu), thăng trầm, vinh nhục, lên voi xuông chó đã làm đại thi hào 
Nguyễn Du đau đớn lòng: 


39 


Trải qua một cuộc bề dâu, 
Những điều trông thây mà đau đớn lòng. 
(ND, Truyện Kiêu) 


Trước cảnh vật đổi sao đời, nhà thơ Trần Tế Xương vẫn còn 
ân tượng của thời quá khứ. Ong tìm vê kỷ niệm xa xưa, những 
hình bóng cũ, những âm hưởng sâu đậm vẫn hãy còn trong tâm 
thức: 


Sông kia rày đã nên đồng, 

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. 
Đêm nghe tiếng ếch bên tái, 

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. 
(Tràn Tế Xương, Sông lấp Nam Định) 


Gần đây hơn, lãng mạn hơn, nhà thơ lớn Xuân Diệu đã diễn tả 
tâm tư của thê hệ trẻ thời tiên chiên luyên tiệc những giây phút trôi 
qua quá nhanh: 


Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt! 

Ôi vội vàng là những phút trao yêu! 

Vừa nắng mai sao đã đến sương chiễu ... 
(Xuân Diệu, Kỹ niệm) 


So sánh thái độ của các nhà thơ vừa trích dẫn ở trên, chúng ta 
nhận thấy thái độ của các thiền sư thời Lý quả thật là an nhiên tự 
tại trước cảnh vô thường, trước cái biến đôi của thế sự và hoàn 
cảnh thiên nhiên. Các thiền sư đã hoà đồng với thiên nhiên, với sự 
sinh hoá của vũ trụ và các vị sư ấy đã tìm thấy được cái định luật 
thường hằng là cái vô thường của vũ trụ vạn hữu. 


D. Các quan niệm về vô thường của các triêt gia khác 


1. Heraclitus (Greek, Herakleitos; Pháp, Héraclite; khoảng 535 tr. 
CN - 475 tr. CN) chủ trương rằng mọi sự vật đều thay đổi liên tục, 
đó là kết quả của những sự xung đột và đối lập nội tại trong sự vật. 


40 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Héraclite đã ví mọi vật đêu biên chuyên như một dòng nước qua 
câu nói thời danh: 


You cannot sfep fWice imto the same river, ƒor Jresh wafers are eVer 
ƒJlowing in upon you. The sun 1s new every day. (Bertrand Russel, 
History oƒ Western phiosophy, London: George Allen & Unwnn, 
1979, p. 63). 


(Bạn không thể nào bước vào hai lần trong cùng một dòng sông, vì 
dòng nước mới luôn luôn trôi chảy qua người bạn. Mỗi ngày mặt 
trời đều đổi mới) 

Nước của dòng sông luôn luôn chảy, luôn luôn trôi đi mãi. Nhưng 
có cái không thay đổi là chính dòng sông, nhờ đó mà chúng ta xác 
định được dòng sông. Quan niệm này tương tự với quan niệm vô 
thường của Đức Phật. 


2. Không Tử (fL*#, 551 tr. CN - 479 tr. CN): trong sách Luận 
Ngữ (ẩRầ š) đã ghi: 


f # JI LH: đ 5 ¿úm ẩữ X, 3 Š &(TủHãn # 
®) 
Tử tại xuyên thượng việt: Thệ giả như tư phù, bât xả trú dạ. 


Dịch: (Một hôm) Khổng Tử đứng trên bờ sông mà than rằng: Trôi 
chảy mãi như thê này ! ngày đêm không ngừng. 


Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm 
không ngừng nghỉ. Vũ trụ vạn hữu thì luôn luôn thay đổi, đổi thay 
không ngừng. Cái này qua đi thì cái kia kế tục không ngừng nghi. 
Đây là cái Đạo tự nhiên của trời đất. Hiện tượng dễ nhận thấy nhất 
là dòng nước chảy, thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt ngày 
đêm không ngừng. 


41 


Việc đời thịnh rồi tới suy, suy rồi tới thịnh theo nguyên lý vô 
thường. Ví như nhà Lý (1009-1225) là triều đại thịnh trị nhất trong 
lịch sử Việt Nam nhưng rôi cũng đi tới chỗ suy tàn: triều Lý đã trải 
qua 9 đời vua, tổng cộng 216 năm trị vì. Rồi đến triều nhà Trần 
(1225 - 1400) chiếm ngôi của nhà Lý rồi cũng đi tới chỗ suy tàn, 
trải qua 12 đời vua, trị vì được 175 năm. Tần Thủy Hoàng (259 
tr.CN - 210 tr. CN) là vua của nước Tần ở Trung Hoa, là vị vua đã 
đốt sách, chôn sống học trò, rồi cũng không tránh khỏi bịnh hoạn 
và chết vào năm 49 tuổi. 


E. Thái độ của người Quân tử và bậc đạt đạo trước sự thịnh 
suy của cuộc đời: luôn luôn lạc quan. Thê sự thăng trâm là cái 
thường tình của cuộc đời. 


1. Thái độ của người Quân tử trước sự thịnh suy của cuộc đời 


“Nó (triết lý của kinh Dịch) biết rằng có dương thì có âm, 
có thịnh thì có suy, việc đời thành rồi bại, bại rồi thành, không bao 
giờ hết, lúc xong việc là lúc việc mới bắt đâu, sinh là bắt đầu tử, tử 
là bắt đầu sinh: nó biết vậy, nhưng nó không chán nản, thấy việc 
phải thì cứ làm, theo đạo trung chính. Một cuộc sống như vậy 
nghiêm túc biết bao. 


Nhưng nó không như Khổng tử “trì kì bất khả nhi vi” 1), 
nó hữu vi có mực độ, giữ mức trung, thấy thời còn có thể làm được 
thì làm, không thì hãy tạm ẩn nhân chờ thời, chờ thời mà không 
buông xuôi, không bỏ chí hướng. Nó biết giá trị của hạng cao sĩ, vì 
một lẽ gì đó không dự được vào việc đời thì làm như con chỉm 
hông bay bồng trên chín từng mây. Một cuộc đời như vậy đẹp biết 
bao, mà ai bảo được là vô ích? 


- Nhất là nó lạc quan. 


Nó thực tế nên nhận thấy trong xã hội nhiều cảnh nghịch 
hơn cảnh thuận, và mới xét, chúng fa tưởng như vậy là bị quan. 
Không phải nó an ủi ta rằng trong họa náp phúc, suy rồi sẽ thịnh, 
cho nên những quẻ ý nghĩa xấu nhất thì hào cuối cùng lại thường 
tốt nhất, như mục trên tôi đã nói. Trong hoạ nấp phúc thì trong 


42 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


phúc cũng nắp hoạ cho nên nó khuyên ta gặp thời thịnh nên thận 
trọng đê phòng, đề tránh hoạ sau này, chứ nó không bảo ta đừng 
nên hưởng phúc. 


Tỉnh thân lạc quan đó hiện rõ cả trong cách quân tử chiễn 
đầu với tiểu nhân. 


Dịch không ghét tiểu nhân, vì có tiểu nhân mới có quân tử, 
có âm mới có dương, có thiện thì có ác không sao diệt hết được ác, 
cuộc chiến đấu với ác, với tiểu nhân không bao giờ chấm dứt.” 
(Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: Đạo của người Quân tử, California 
(USA): Văn Nghệ, 1991, tr. 200). 


Người Quân tử thấu hiểu triết lý của kinh Dịch sẽ không nao 
núng, chán nản trước sự thịnh suy, sự được thua, sự còn mất ở 
trong cuộc đời và đời người. 

C1) Trong triết học Trung Hoa có hai chủ nghĩa của hai nhà tư 
tưởng: 

- Không tử nói: “Tri kì bất khả nhỉ vi” (#IÄ‡£HJIñ[Z%)= biết 
là không thê làm được, nhưng vẫn cứ làm. Có nghĩa là khi làm một 
việc gì hãy gác bỏ ý nghĩ vê thành công hay thất bại qua một bên, 
cứ kiên trì cỗ gắng làm thì vẫn làm được. 


- Lão tử nói: “Vi nhi bât hữu” (251ñ 8) = làm việc gì không 
cân được báo đáp, được sở hữu việc đó. Có nghĩa là làm vì muôn 
làm, không cân trao đôi một lợi ích nào cả. 





Cả hai chủ nghĩa đều có cùng một ý hướng triết lý đạo đức nhưng 
cách diễn tả như là hai mặt khác nhau. 


2. Thái độ của bậc đạt đạo trước cuộc đời 
Mặc dầu thân mạng trọng bịnh, Mãn Giác thiền sư (1051 - 
1096) vân có một thái độ lạc quan khác thường vì Ngài biệt răng 


đàng sau cái sinh diệt thì có cái bất sinh bất diệt: 


43 


- Nguyên văn chữ Hán: 


#: Ã TÑ 


L i4 Fề Nó B8 lh 
lấn 
| at 3 Rõ 3H Xổ 


# nặt 


đất HỆ (Ít “Ị hi ri 
si BH 


cm 
= 


Phiên âm Hán-Việt: 
Cáo tật thị chúng 


Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiên quá 

Lão tùng đáu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiên tạc dạ nhát chỉ mai 
(Mãn Giác) 

Dịch thơ: 

Cáo bệnh, bảo với mọi người 


Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười 

Trước mắt việc đi mãi 

Trên đâu, già đến rồi 

Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua, sản trước một cành mai. 
(Thích Thanh Từ dịch) 


44 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch nghĩa: 


Mùa xuân đi qua thì trăm hoa rụng, 
Mùa xuân tới thì trăm hoa nở. 

Việc đời trôi qua trước mắt, 

Cảnh già hiện lên trên đâu. 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua, một cành mai nở trước sản. 


Lòng thiền sư quả đã an nhiên tự tại trước cảnh sinh hoá, và 
đã giữ được một thái độ lạc quan trước cảnh thịnh suy, trước cái vô 
thường của đời người và cuộc đời. 

Mãn Giác thiền sư đã thuyết giảng cho chúng ta thấy rằng vũ 
trụ vạn hữu thì luôn luôn biến đổi, đổi thay không ngừng. Nhưng 
đàng sau những cái thay đổi, cái sinh hoá ấy là một cái gì bất di, 
bất dịch, cái trường tồn siêu việt; đó là cái bản thể “Chán Như” có 
giá trị bất biến trước những cái tương đối biến đổi của thời gian và 
không gian. Khi mùa xuân đã tàn, trăm hoa rụng hết thì hình ảnh 
một cành mai nở giữa buổi xuân tàn là một hình ảnh đẹp đẽ, tươi 
mát gợi lên được cái Chân như, cái nguyên lý tuyệt đối trường tôn, 
đã khiến thiền sư an nhiên tự tại trước lẽ biến dịch của trời đất. 


HI. Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý 
Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 


A. Dẫn nhập. 
B. Cái chết theo quan niệm của Phật giáo. 
C. Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý: 
1. Diệu Nhân ni sư. 
2. Đạo Hạnh thiên sư. 
D._ Quan niệm sống và chết của thi sĩ nỗi tiếng: Văn Thiên 
Trường. 
E. Quan niệm sống và chết của Sư Lama Yeshe, thuộc Phật giáo 
Tây Tạng. 


A. Dẫn nhập 


45 


Vấn đề sống và chết là một vấn đề trọng đại. Con người ai ai 
cũng muốn sống, có người muốn đi tìm frưởng sanh bắt tử đề rồi 
họ không đạt được ý nguyện. Tắt cả mọi người cuối cùng đều phải 
chết. Thân phận của chúng sanh đều phải trải qua các giai đoạn 
sinh, lão, bệnh, tử. Cái âu lo của con người trước cái chết, và nhiều 
khi sanh tử là mối ưu tư của nhiều người, cũng là một đề tài lớn 
của triết học, tôn giáo và đạo học. 


Sự sống (life): để có sự sống trong thế giới này, chúng ta cần 
đến nhiều vật, nhiều điều để giúp chúng ta sống sót: thực phẩm, 
nước, quần áo, nơi ấn náo, khi bịnh hoạn thì cần thuốc men v.v. 


Sự chết (death) sẽ đến với chúng sanh khi các điều kiện cần 
thiết đã nêu trên đi đến chỗ chấm dứt. Như đã biết có nhiều điều 
kiện giúp chúng ta hiện hữu tức sanh; và nhiều điều kiện khác giúp 
ta tiếp tục hiện hữu ở đây tức là sống. 


Sự chết là điều được khẳng định rằng nó sẽ xảy đến cho tất 
cả mọi người. Ai cũng đi đến cái chết. Tuy nhiên, người ta thường 
nghĩ đến hoặc chứng kiến cái chết xảy ra với những người khác 
mà hay nghĩ rằng cái chết chưa đến với họ. 


Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-nI đã nhận thức rằng “cái 
chết thì không thể tránh được” (death is inevitable). Chính “cái 
chết” đã là trợ lực cho Thái tử Siddhartha Gautama thực hiện một 
hành trình tôn giáo hướng tới sự giải thoát tâm linh và sự an bình 
trong tâm hồn (religious journey to spiritual freedom and inner 
peace). Đó là hành trình tư duy đi tìm sự chấm dứt khổ đau/ chấm 
dứt những điều không bằng lòng. 


Trong lần thứ ba khi đi ra cửa phía Tây của hoàng thành, 
Thái tử Siddhartha đã gặp một đám tang đang đưa người chết đi 
chôn, thân nhân khóc lóc thê thảm. Anh nài ngựa giải thích rằng 


46 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


mọi người đều có thê chết. Thái tử đang đối diện với định mệnh tối 
hậu của con người, con người không có cách nào để thoát khỏi 
cảnh tử vong. Tinh thần Thái tử bị căng thăng trước những suy tư 
về thân phận của con người. 


Như vừa nói trên, “cái chết” là một điều chắc chắn xảy ra, và 
xảy đến cho từng cá nhân; nhưng hình như có vị nghĩ rằng cái chết 
chỉ xảy đến cho người khác trong khi chính họ thì sống mãi, 
trường sanh bắt tử. Họ chỉ đối diện với cái chết khi họ đối diện với 
cái chết của người thân hoặc khi họ đang bị một cơn bịnh hiểm 
nghèo có thể đưa đến cái chết. Nhiều khi sau một thời gian, người 
thân của họ đã chết thì họ cũng quên đi “cái chết” ấy. 


Trên thế giới, nơi chúng ta đang sống, có khoảng 7,5 tỷ 
người, mỗi giây phút đều có rất nhiều người được sinh ra và được 
tái sanh vào cõi người. Đây là điều rất tốt. Trong khi đó, cũng 
trong thế giới này, có hàng tỷ sinh vật được sanh sống với con 
người. Chúng tôi muốn nói rằng con người đã có cơ hội quý giá là 
được tái sanh vào cõi người, như vậy chúng ta cần phải nhận thức 
được “sự sống” là một cơ hội đáng giá ngàn vàng để giúp chúng ta 
tạo nên những điều tốt trong thời gian chúng ta còn sinh sống trên 
cõi đời này. 


Điều khẩn thiết là chúng ta phải nhận thức rằng từng giây, 
từng phút, từng sát-na (Srt. Ksana, là đơn vị thời gian rất ngắn) 
chúng ta đến gần “cái chết” hơn, nên chúng ta phải khẩn thiết thực 
hiện những nghiệp tốt, đó là những gì Phật giáo khuyến khích 
chúng ta phải làm. Từ quan điêm của Phật giáo, chúng ta phải thực 
nghiệm tâm linh đề giải thoát những khổ đau và những sự bắt hài 
lòng trong cõi đời này, và đem lại hạnh phúc cho chúng ta và 
người khác. 


47 


Những suy niệm về “cái chế?” có thể giúp chúng ta tìm 
những giải pháp tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày: 


1. Nếu một người đang bị bịnh hiểm nghèo, bác sĩ cho biết có thể 
còn sông được khoảng 2 năm nữa, có lẽ nỗi lo âu, buồn rầu, sợ hãi, 
ăn năn, hối tiếc sẽ hiện lên trong tâm trí người ấy. Người này cần 
nghĩ rằng linh hồn/ thần thức/ nghiệp thức của họ sẽ rời khỏi thân 
xác họ, những lỗi lầm mà họ đã làm, nghĩ đến những người mình 
cần gặp gỡ ... trước khi chết; rồi người ấy phải suy nghĩ những gì 
thật cần thiết mà người ấy phải hoàn thành trước khi chết, những gì 
không thể hoàn thành trước khi chết, những gì phải buông bỏ, 
buông bỏ không có nghĩa là buông trôi để mặc tình cho dòng đời 
lôi cuốn trôi dạt long bông như thuyền không lái, không có một 
chủ đích; và dọn đường cho “một cái chết thanh thản”. 


2. Hiểu được “cái chết” là điều xác thực và không thê nào ngăn 
cản được, bởi vì “cái chết” là một điều chắc chắn xảy ra, và nhất là 
phải hiểu rằng thời gian còn lại để sống thì ngắn lại từng giây, từng 
phút, từng sát-na. Mọi vật biến chuyển vô thường, không có gì tồn 
tại mãi mãi. Rồi đây thân xác này cũng trở thành “cáf bự?” vào một 
ngày nào đó cho nên chúng ta phải tạo nên một tương lai tốt đẹp 
bằng cách tạo nên những nghiệp nhân tốt để ngăn chận khổ đau 
trong hiện tại và trong tương lai. 

Trong Kinh Pháp Cú đã nói: 


Nguyên văn chữ Hán: 
šH nà TA c1 4 
ÑÑ % S Íi 


H8 && 
 ññ 5 #t 


48 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


[Kinh Pháp Cú 183] 
Phiên âm Hán Việt: 


Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phát giáo. 


Dịch: 


Chớ làm các điều ác, 
Nguyện làm các việc lành, 
Giữ tâm ý trong sạch, 

Đó là lời chư Phát dạy. 


Dịch Anh văn: 


Not to do any eVHl, 

fo CHỈHvafe good, 

fO DuTƒy one s mind, 

this is the Teaching oƒthe Buddhas. 


Người Phật tử bình thường có 5 giới hay 5 điều cắm, chỉ cần 
giữ năm giới thật cần trọng, tránh làm điều ác, nguyện làm điều 
thiện trong cuộc sống hằng ngày thì thân tâm sẽ được thanh tịnh. 


5 giới hay 5 điều cấm (Srt. Pancasilam, Av. the five 
precepts) là: 1. Không sát sanh (no killing), 2. Không trộm cắp (no 
stealing), 3. Không tà dâm (non-sexual misconduct), 4. Không 
được nói đối, nói xấu, chửi rủa, dùng lời hoa mỹ để mê hoặc người 
khác (non-incorrect speech), 5. Không được uống rượu say sưa 
(refraining from I1nfoxIcanIts). 


49 


3.. Chúng ta phải nhận thức rằng “cái chết” xảy ra trong đời người 
thì không thê xác định thời điểm một cách chắc chắn. Mặc dầu có 
những khoa học huyền bí như “Khoa tử ví”, “Khoa coi chỉ tay”, 
“Khoa coi tướng” có thê dự đoán được phần nào về thời điểm của 
cái chết của một con người. 


Theo thống kê thì tuổi thọ trung bình của con người hiện nay 
là khoảng 85 tuổi, và tuổi thọ này có thê hơn nữa theo đà tiến triển 
của y học. Nhưng không có gì bảo đảm một người sẽ sống tới tuổi 
đó. Người trẻ có thê chết trước người già, người đang khỏe mạnh 
có thể chết trước người đang bệnh hoạn. 


Nhiều yếu tố khách quan có thể làm cho con người đi đến 
cái chết: thực phẩm có thê gây bệnh; hoặc trong khi đi nghỉ mát để 
tìm thư giản, một người có thể chết vì một tai nạn. Cơ thể có thê bị 
nhiễm trùng, hoặc bị một dịch cúm cũng có thể gây “sự chết” v.v 
“Cái chết” đến lúc nào nhiều khi chúng ta không biết, đù là kẻ giàu 
hay người nghèo, người có đầy quyền thế cũng đều đi đến chỗ 
chết. Ngay cả bác sĩ y khoa cũng không giúp chúng ta trường sanh 
bất tử. Khi chết, con người không thể đem bất cứ vật gì, dù nhỏ 
hay lớn theo người ấy. Càng bám chặt vào vật sở hữu nào, hoặc 
vào người thân yêu nào, hoặc bạn bẻ thân nào thì lúc chết sẽ thấy 
khó khăn, thật là khó khăn đề tìm một sự thanh thản trước khi chết. 


B. Cái chết theo quan niệm của Phật giáo 


Sự chết là sự kiện cuối cùng của đời người. Khi chết phần 
tinh thần hay linh hồn/ thần thức/ nghiệp thức rời khỏi thân xác. 
Các triết gia Hy-Lạp thường suy niệm về “cái chế”, họ tập chết, 
và do đó các Ngài là những người ít sợ chết nhất, thí dụ trường hợp 
của triết gia Hy-Lạp Socrate (khoảng 470 — 399 trước CN). 


50 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Mặc dầu các truyền thống Phật giáo đều chia sẻ những quan 
điểm, những thái độ về cái chết có nhiều điểm tương đồng. Trong 
Kinh Nikaya ghi rõ con người chết là do sắc thân đoạn diệt, do thọ 
mạng hết, hoặc do nghiệp ở đời hết, nhưng cũng có trường hợp 
chết ở ngoài ba trường hợp nói trên đó là “cái chết bắt đắc kỳ tử”, 
bất thần xảy ra tai nạn rồi chết. Nhưng trong chỉ tiết, mỗi truyền 
thống Phật giáo có một quan niệm về sự chết hơi khác nhau. 


- = Trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy (Original 
Buddhism/ Early Buddhism), Đức Phật lịch sử Thích- ca Mâu-mI đã 
giải thích về sự hiện hữu của vòng lân quân gồm có sanh, tử, tái 
sanh, đó là vòng luân hồi. Trong quỷ đạo của vòng luân hồi thì 
chúng sanh luôn luôn thấy những điều bất như ý. Ngài đã dạy rằng 
mục đích tối hậu của cuộc đời là tìm cách thoát khỏi vòng lân quân 
này (vicious cirele) bằng cách diệt trừ tham sân si để giải thoát 
khỏi những khổ đau, và những điều không hài lòng để đạt được 
tâm trạng an bình, an nhiên tự tại, đó là Niết-bàn. 


“Sự chết” là ranh giới giữa sự chấm dứt đời sống này để bắt đầu 
một đời sống mới tiếp theo. Khi “⁄4¡ sanh”, những khổ đau và 
những điều bất hài lòng thì không thể đoạn diệt, chúng sanh chỉ có 
thể đoạn diệt khổ đau/ những điều bất hài lòng bằng cách đoạn diệt 
vòng lân quân luân hồi tức là phải đoạn diệt tái sanh như vừa nói 
trên. 


- Theo truyền thống Phái giáo Tây Tạng thì các Đại Sư đều 
thực hành “việc chế?” nhiều lần trước khi đi đến chỗ cuối cùng của 
cuộc đời. Các Ngài thực hành thiền định, suy niệm và thực hành 
kinh nghiệm về cái chết. Các Ngài dùng suy niệm và thực tập về 
cái chết như là một con đường tâm linh để hướng dẫn đến “giác 
ngộ”. Các Sư Thầy Tây Tạng đích thực luôn luôn tập chết, và do 
đó các Ngài ít sợ chết nhất. Phật giáo Tây Tạng khuyến khích các 


51 


Phật tử Tây Tạng trực diện với cái chết, coi đó như là một phần 
của đời sống. Phật giáo Tây Tạng có quyên Ti 71w của Tây Tạng 
(Tibetan Book oƒ the Dead) đã nghiên cứu về cái chết, và những 
bước tiếp theo sau cái chết. Sách 7 7/„z giúp mọi người hiểu sâu 
sắc về cái chết, và buông xả những lưu luyến đến tỉnh thần và thân 
xác. Người Ai Cập thì có quyền Tử t của Ai cập (Egyptian Book 
øƒ Deadl). 


Đối với chúng ta, ai cũng hiểu rằng chúng ta là chúng sanh 
đang đi dần tới “cái chết”. Nhưng có điều về “ái sanh” thì tùy 
theo mỗi người: - có vị thì cho rằng “⁄4¡ sanh” là điều có thật -, 
nhưng có nhiều vị thì không tin chắc rằng “4¡ sanh” có thật hay 
không? Theo Phật giáo, “£ái san#” là do nghiệp lực chuyền từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác. Hiểu như thế thì những bí ấn 
(riddle) của sanh, tử và tái sanh có thê được giải đáp phần nảo. 


- Theo truyền thống Phật giáo Tịnh độ (Pure Land Buddhism) 
thì các Phật tử hãy tin vào Đức Phật A-di-đà và nên nguyện cầu 
vãng sanh về cõi Phật A-di-đà tức là cõi tịnh độ sau khi chết. 
Những suy niệm thực hành về “kinh nghiệm chết” khi còn sông là 
con đường tâm linh dẫn đến sự giác ngộ. Những suy niệm/ thiền 
định này đã dựa vào lòng mộ đạo, vào niềm tin Đức Phật A-di-đà, 
sẽ làm phát triển tâm linh để vượt qua những trở ngại do sự lo sợ 
về “cái chết”. 


- Theo truyền thống Phát giáo Thiên tông, các thiền sư thực tập 
thiền định để không sợ hãi “cái chết”. Các Ngài tin rằng thân xác 
có thể chết, thân xác này đi đến chỗ chấm dứt, nhưng có những 
hiện hữu không sanh, không chết, đó là linh hồn (soul)/ thần thức/ 
nghiệp thức hay tinh thần vĩ đại (big mind) nằm sâu thắm đằng sau 
của “sự sóng” và “sự chế”. Do đó, các thiền sư thường khuyến 


52 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


khích đệ tử thực hiện, chiêm nghiệm về cái chết từng giây, từng 
phút, từng sát-na trong đời sông hằng ngày trước khi chết thực sự; 
tức là đừng bám víu, đừng quyến luyến mọi sự, mọi vật, hãy buông 
xả tất cả những gì không cần thiết để được ra đi thanh thản trong 
giờ phút chết. 


C. Vẫn đề sống và chết trong văn học thời Lý 


Như đã biết, sinh và tử là môi ưu tư của con người, sự lo âu 
về cái chêt trong kiêp người là một đê tài lớn trong tư tưởng triệt 
học, tôn giáo và đạo học. 


Chúng tôi sẽ trích dẫn hai bài thơ của hai vị thiền sư thời Lý 
quan niệm về ““S$anh và Tử”: 


I. Diệu Nhân ni sư (1042 - 1114) đã cho biết những biến đổi vô 
thường: “sanh, lão, bệnh, ri” là cái gì thường nhiên của vũ trụ vạn 
hữu. NI sư đã phá tan mối âu lo về sự sống và sự chết đề đem lại 
sự bình thản nơi tâm hồn cho mọi người trong bài thơ sau đây: 


Nguyên văn chữ Hán: 
“ý {R 


DỈ 


* ïR #ÈL, 
hỗ ZÁo 
mm ñế, 
Z 
Z 
DU 


+ Bé đã S3 mr H 


Š 
: 
É 


S 


® 
q 4xx 


tt 
n 
TIÌI >X‡ đã SE 


53 


Phiên âm Hán Việt: 
Thị tịch kệ 


Sinh lão bệnh tử, 

Tự cô thường nhiên. 

Dục câu xuất ly, 

Giái phược!) thiêm?) triên””). 
Mê chỉ cầu Phật, 

Hoặc chỉ câu Thiên. 

Thiên Phật bắt cầu, 

Đố) khẩu vô ngôn. 


Cước chú: 


(1) phược: lẫy dây mà buộc thành cái gút. 
giải phược: gở bỏ cái gút buộc của sợi dây. 

(2) (hiêm: thêm lên. 

(3) riên: ràng rịt, quấn quanh, vây bọc. 

(4) để: lấp, bịt lại. 


Dịch thơ: 
Bài kệ đặn trước khi mất 


“Sống, già, bệnh, chết, 
Từ xưa thường nhiên, 
Muốn tìm giải thoát, 

Gỡ mãi thêm phiên, 

Nơu mê tìm Phái, 

Ngờ vực tìm Thiển, 

Thiên Phật chẳng tìm, 
Ngậm miệng không nói. ” 
(Nguyễn Đăng Thục dịch) 


54 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch nghĩa: 
Bài kệ đặn đệ tử trước khi chết 


Lúc mới sanh, lúc già, lúc bệnh, lúc chết, 
Xưa nay là lẽ thường tình. 
Muốn cầu sự thoát tục, 
Như muốn cởi gút của sợi dây, mà lại mắc phải ràng buộc thêm. 
Vì “mê” nên cầu Phật, 
Vì “nghỉ ngờ” nên câu Thiển, 
Thiên Phật chẳng câu, 
Ngậm miệng, đừng nói gì nữa. ” 
Bài kệ trên có ý nói rằng: 
Theo Phật giáo, đời người trải qua “sanh, lão, bệnh, tử”, “c 


sanh thì có tử”, “cuộc đời vốn đĩ vô thường, vốn đĩ phù du”. Tục 
ngữ Việt Nam có câu: “si ký, tử quy” (sống gởi, thác về). 


Con người âu lo trước “sanh, lão, bệnh, tứ” làm cho thân tâm 
vọng đọng, tâm trí rỗi bời. Nên cần phải “giđi phược”, cần phải gở 
bỏ cái gút của sợi dây để thân tâm được yên tỉnh. Nếu thân tâm 
giao động thì không thể điều khiển “bản /ay” để cởi bỏ cái gút 
được. 


Khi “mể”, khi “hoặc” thì cầu Phật, cầu Thiền có ích lợi gì? 
Vì khi đó, kế cầu Phật, cầu Thiền chỉ muốn Phật, chỉ muốn Thiền 
làm theo điều họ đang ước muốn chứ đâu có coi Phật, coi Thiên 
như là ngọn đuốc sáng để họ noi theo. Ni sư Diệu Nhân muốn 
cảnh tỉnh răng: “ Phậi không có phép lạ”, “Ti hiển cũng không có 
phép lạ”. Đây là lời dạy của bậc thiền sư đã đạt đạo, đã giác ngộ. 
Tuy nhiên đối với đại đa số người bình thường thì họ cần phải dựa 
vào tha lực, dựa vào phép mâu của Đức Phật, của Đức Mẹ Quán 
thế Âm, của Thiền định. 


55 


2. Đạo Hạnh thiền sư (1072 - 1127) đã kết hợp Thiền giáo với 
sự thần bí của Mật giáo đề biết trước được nhiều chuyện tương lai. 
Lúc sắp lâm chung, Sư tắm sạch sẽ, thay đổi y phục, và gọi các 
môn đô đến bảo răng: “ Thầy sắp tạm biệt khỏi kiếp này để hoá 
thân vào kiếp khác cũng ở thế gian này”. Tất cả các môn đồ đều 
sầu thảm và rưng rưng lệ thương tiếc. Thấy vậy, Sư mới đọc bài kệ 
như sau: 


Nguyên văn chữ Hán: 

fl 7 TX 

* ZK 2 $#W NÉ 7K ẼB, 
⁄nì % A jñ  # #. 
#4 [1  ÍA ft 5Š, 
h Êñ % RE ft 3 ữm. 


Phiên âm Hán Việt: 
Kệ thị tịch 


Thu lai bắt báo nhạn lai quy, 
Lãnh tiểu nhân gian tạm phát bi. 
Vị báo môn nhân lưu luyễn trước, 
Cổ sư kỉ độ tác kim sư. 


Dịch thơ: 

Bài kệ dặn trước khi mất 

“Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay, 
Cười lạt người đời luông xót vay, 
Thôi! hỡi môn đồ đừng lưu luyên, 


Thây xưa mấy lượt hóa thây nay.” 
(Thích Thanh Từ dịch) 


56 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch nghĩa: 
Bài kệ dặn đệ tử trước khi chết 


Mùa Thu đến, không báo tin chìm nhạn bay vê, 
Nực cười cho người đời cứ xót xa trước cái chết, 
Khuyến các đô đệ đừng lưu luyễn ta nữa, 

Thây xưa đã mấy lần hoá kiếp thành thầy nay. 


Bài kệ trên có ý nói răng: 


“Người đời sống thác cũng như thời tiết thay đổi, mùa hè hết 
thì mùa thu về, cái lúc mùa thu sắp tới, không bao giờ báo tin cho 
những con nhạn cùng theo. Ta nay cũng vậy, không thể đem được 
các người cùng đi. Nhưng ta qua đời chỉ là chuyển đổi khiếp này 
sang kiếp khác, không có gì đáng thương xói. Ai thương xót ta 
người ấy thật không hiểu lẽ đạo khiến ta không khỏi cười thâm. 
Vậy ta khuyên các môn đồ, không nền quyến luyễn làm chỉ. Từ xưa 
đến nay, ta đã hoá kiếp nhiễu lần rồi. Sự đổi kiếp của ta, chỉ là một 
sự rất bình thưởng. ” (Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai 
Lĩnh, 1942, tr. 71- 72). 


Tóm lại, đối với các thiền sư đời Lý, “sống và chết" chỉ là 
những hình thức biến hóa rất bình thường, như sự vận chuyên của 
bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chết chăng qua chỉ là chuyền đổi 
từ trạng thái này sang trạng thái khác, tức là sự biến chuyên từ 
dòng sinh mệnh này sang dòng sinh mệnh khác như diễn biến của 
sự “thành, trụ, hoại, điệt” trong vòng sinh hoá của trời đất. Chết 
không phải là hết, chết là một sự bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc 
sông mới có tốt đẹp hay không là do nghiệp mình tạo ra ở đời này. 
Vậy con người phải tạo một nghiệp nhân thiện để bình tỉnh đón 
nhận một cuộc sống mới tốt đẹp khi tái sanh. Hiểu được như vậy 
thì thân tâm mới an nhiên tự tại, không ham sống, không sợ chết, 
luôn luôn vui vẻ trong từng giây, từng phút, từng sát-na của cuộc 
đời, đó là trạng thái an lạc. Đây là cái triết lý nhiệm mâu của đạo 


57 


Phật để giúp ta giữ cái chân tâm được an lạc trước sự sinh hoá của 
vũ trụ vạn hữu. 


D. Quan niệm sống và chết của thi sĩ nỗi tiếng: Văn 
Thiên Trường 


Thi sĩ nỗi tiếng Văn Thiên Trường (Trung Hoa, 1236 — 
1283) đã viết trong bài thơ Quá Linh Định dương (185š † ŸE, Việt 
dịch: Đi qua biển Linh Đinh): 


ÄX#HjäHởjm#ứ 
Bi HY f† !ùb H 3T ñ 


Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, 
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. 


(Xưa nay hỏi có ai không chết, 
Lưu lại lòng son sáng sử xanh.) 


E. Quan niệm sống và chết của Sư Lama Yeshe thuộc Phđi giáo 
Tây Tạng, Ngài cũng đã luận bàn về cõi chết và sự hoá kiêp: 


“Với mục đích làm êm dịu cải ấn tượng đau thương trong 
giây phút cuối cùng của đời người, chữ “chết ” thưởng được thay 
thế bằng những uyễn từ như “qua đời”, “Tra đi”, “từ trần”, “viên 
tịch”. Nhưng theo những lời dạy về sự suy niệm siêu hình thì 
“chết” không có nghĩa là một sự huỷ diệt hoàn toàn mà nhiều 
người thường hay lo sợ. Nhưng “chết” chỉ là một giai đoạn của 
một quá trình được tỉnh luyện dẫn dân của tâm thức con người. 
Ngay sau khi linh hồn rời khỏi thân xác thì sự tỉnh luyện này vẫn 
còn tiếp nối. Trong khi thân xác bắt đầu tan rã thì linh hôn vẫn tôn 
tại và sẽ hoá kiếp khi gặp “căn duyên” thích hợp. 


58 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


[...] Như đã giảng, nếu một người đã không chuẩn bị các túc 
duyên như tu nhân tích đức để tạo nghiệp tốt từ trước thì người ấy 
sẽ không có sự chủ động trong việc chọn lựa một hoá thân tốt đẹp 
hơn. Linh hồn của người ấy sẽ chuyển từ dòng sinh mệnh này để 
đâu thai vào dòng sinh mệnh khác một cách vô thức, có nghĩa là ở 
kiếp sau có thể cũng gặp những hoàn cảnh bất như ý như kiếp 
trước, hoặc có khi còn tệ hơn. Nhưng đối với các vị Bâ-tát hay Đại 
Sĩ thì tình trạng có khác xa, Bồ-tát có tâm rất thanh tịnh, có một sự 
chủ động trong tâm thức và với lòng thương người sẵn có, nên sẽ 
hưởng được quả phước vô vàn một khi “qua đời” Với hạnh 
nguyện từ bi luôn luôn muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cảnh khổ 
đau, khi “viên tịch” vị Bồ-tát này sẽ chủ động trong sự chọn lựa 
để đi đầu thai vào một hoá thân mà hiện thân của kiếp sau sẽ làm 
trợ duyên cho Ngài tiếp tục phụng sự chúng sanh. ” 


[“Expressions sụch as “passed away” and “departed” are u„sually 
lirtle more than euphemisims employed to soften the grim finality oƒ 
death. But here they have a special signjficance, ƒor qccording to 
the tamtric teachings Just presemted death 1s not the total 
annihilation that some people ƒear 11 is. Ñather, it is a stage In the 
progressive refinement oƒ consclousness that confinues umtil the 
mìnd achieves I1s greafest possible subtlefy, qfter which 1† departs, 
leavng the body behimd. While the body then begims to 
disimegrate, the mìind conftinues on, eventually meeling the 
apÐropriate conditions ƒor the next embodiment, or incarnaftion ”. 


[-..] As explained, ƒ a person has not prepared suƒfficiently, this 
movement from one le to the next takes place without confrol or 
choice and one đies and is reborn In the same state 0Ÿ ignorantly 
condiHoned grasping and aversion In" which he or she had 
previously lived. But for the well-trained bodhisafttva the situafion 
Is very dijJeremt. With clear-minded, conscious comtrol, such an 
altruistically motivated person takes ƒMll advantage oƒ death s 
blissƒfully subtle clear lighf consciousness and - always guided by 
the cormpassionate intenHon to be 0ƒ greatest benefit — choose a 
rebirth that will allow hừn or her f0 confinue serving others. ” 


59 


(Lama Yeshe, Iwmroducion to Tanrra, Boston: Wisdom 
Publications, 1987, p.p. 155-156). 


Theo Lama Yeshe thì “chế?” không có nghĩa là một sự hủy 
diệt hoàn toàn mà nhiều người hay lo sợ [. . .]. Trong khi thân xác 
bắt đầu tan rã thì linh hồn vẫn tồn tại và sẽ hoá kiếp khi gặp căn 
duyên thích hợp”. 


Cái làm cho con người tin vào “sự sống ở kiếp sau” không 
phải là do lý luận mà là do các cảm xúc. Trong tất cả các cảm xúc 
thì cảm xúc quan trọng nhất là sự sợ hãi về cái chết, đây là một bản 
năng rất tự nhiên về sinh học. Nếu con người tin vào đời sống, ở 
kiếp sau như Lama Teshe thì con người ta sẽ hoàn toàn hết sợ chết, 
CON người sẽ khắc phục được sự sợ hãi trước cái chết. 


Các đại sư Phật giáo và các triết gia Tây phương đích thực 
luôn luôn “áp chếf”, và do đó họ là những người Ít sợ hãi cải chết. 


IV. Triết lý Tánh Không trong văn học thời Lý 
Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 


. Định nghĩa: triết lý Tánh Không. 

._Ý nghĩa của triết lý Tánh Không qua thời gian trong lịch sử 
Phật giáo: 
1. Phật giáo Nguyên Thuỷ và Thượng Tạo Bộ. 
2. Phật giáo Đại thừa (Phật giáo Phát triển). 

C. Ý nghĩa của “Tự Tánh”. 

D. Triết lý “Tánh Không” trong văn học thời Lý: 

I. Vua Lý Thái Tông. 

2. Huệ Sinh thiền sư. 

3. Đạo Hạnh thiền sư. 


WØ»> 


A. Định nghĩa : triết lý Tánh Không 


60 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


lánh Không (Srt. Sunyata, Av. Emptiness) không có nghĩa 
là không có gì cả (nothingness) mà có nghĩa là mọi vật đều có quan 
hệ liên kết với nhau (interrelated), đều nối kết với nhau 
(interconnected), đều có sự tùy thuộc liên kết với nhau 
(interdependenc©e). 


Trong lịch sử triết học Đông phương và lịch sử triết học Tây 
phương, mỗi trường phái triết học, mỗi triết gia đều tạo ra một hay 
nhiều tiếng mới, và họ định nghĩa các từ này theo khái niệm gắn bó 
với học thuyết hay tư tưởng của họ. Để hiểu rõ ràng tư tưởng của 
một triết gia hay của một học thuyết, chúng ta cần phải hiểu rõ 
ràng ý nghĩa của các từ ngữ (terms) được chính họ sử dụng. Một số 
từ ngữ chỉ được họ sử dụng vào một SỐ trường hợp nào đó mà thôi. 
Thậm chí có khi họ mượn một từ cũ để diễn đạt một ý nghĩa mới. 
Thí dụ trong tiếng Hán Việt chữ Đạo G) nghĩa là đường đi, sau 
nghĩa biến thành cái đạo lý phải theo như đạo làm người, ý chỉ tôn 
giáo như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành...; Lão Tử đã 
dùng chữ Đạo để chỉ bản nguyên của vũ trụ, một trật tự thiên 
nhiên. Lão Tử mở đầu “Đạo đức kinh” bằng câu: 


lá nỊ lễ 3F 32 xễ. 24 HJ 4 3E # Z 
Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh. 
Dịch: 

Đạo mà có thể nói ra được thì không phải là Đạo vĩnh cửu. 
Tên mà có thê đặt ra cho Đạo được thì không phải là tên vĩnh cửu. 


Theo Lão tử, Đạo thì huyền diệu, vi diệu vô cùng, vĩnh cửu 
bât biên; Đạo không có hình tượng, tỏa ra khắp nơi, như vậy không 
thê nào đặt cho Đạo một cái tên thích hợp được. 


Trong học thuyết Phật giáo cũng vậy, việc nghiên cứu Phật 
học (Av. Buddhology/ Buddhist Studies) cần phải hiểu biết nhiều 
thuật ngữ Phật giáo (Buddhist terminology). Trong bài Bát- nhã 


61 


Tâm Kinh, có hai thuật ngữ Phật học rất quan trọng là Sunyata 
(nh từ là Sunya), các Đại sư Trung Hoa phiên âm là Thuấn-nhã- 
đa, dịch là hư không, hay không, ngày nay thường dùng là Tánh 
Không (Emptiness/í Voidness, tính từ là Empty/Void); Sunya 
nguyên nghĩa là số không (zero), không có gì (nothing). Và 
Svabhava dịch là tự tánh (nature of 1ts own/ own being/ Inherent 
eXIstence/intrinsic exIstence). 


B. Ý nghĩa của triết lý Tánh Không qua thời gian 
trong lịch sử Phật giáo 


Trong sự diễn tiễn (evolution) của tư tưởng Phật giáo theo 
dòng lịch sử, ý nghĩa triệt học của Sunyata cũng có thay đôi. 


1. Theo Phát giáo nguyên thủy (Original Buddhism) và 7hượng 
Tọa Bộ (Theravada Buddhism) thì Sunyata (Pa. Sunnata) ý chỉ về 
Vô ngã (Srt. Anatman, Pa. Anatta, Av. not-self) hay sự thiếu mặt 
của ngã (Srt. Atman, Av. Self) đối với bản tánh của ngũ uấn (sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức) và 18 giới. Sunnata (Pali) còn được dùng 
để chỉ trạng thái thiền định. 


Ngũ Uẩn (Srt. Panca Skandha, Av. Five Aggregates) có 
nghĩa là “5 nhóm kết hợp lại” để tạo thành con người: phần vật 
chất có hình dáng gọi là Sắc uẫn; phân tâm lý không có hình dáng, 
gồm có 4 uân là: Thọ uẫn, Tưởng uân, Hành uấn và Thức uấn. 
(Xem thêm bài Ngô Uẩn của NVT” https://an-phong-an- 
binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html ) 


18 giới vực (Eighteen Constituents) gồm có 12 xứ (twelve 
Sources)[6 căn + 6 trần] + 6 thức (six Sense of Consciousnesses): 
- 6 căn/ 6 giác quan (six Sense Organs): NW#ãn (eye) = mắt dùng 
để nhìn; M7 (ear)= lỗ tai dùng để nghe; 7ÿ (nose) = lỗ mũi dùng 
đê ngửi; 7í (tongue) = cái lưỡi dùng đê nêm; 7ân (body) = 


62 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


thịt bọc ngoài xương con người dùng để biết cảm giác nóng lạnh, 
cứng mềm... Ý (mental sense/mind) = tư tưởng dùng đề phân biệt. 


- _ 6 trần còn gọi là cảnh (six Sense Objects), là đối tượng của 6 
căn gồm có: $ốc (màu sắc, colors; hay hình dáng, forms): do mắt 
nhận được; 7hanh (sounds): âm thanh phát ra do lỗ tai nhận được; 
Hương (odors): mùi thơm, thúi... do mũi ngửi được; ; Vÿ (tastes): 
chất do lưỡi nếm được: đắng, cay, ngọt, mặn... Xúc (tangible 
obJects): cảm giác do thân thể nhận được như cứng mềm, nóng, 
lạnh... Pháp (Phenomena/ ObJects of mind): những hình ảnh, màu 
sắc, hương vị, cảm giác được lưu lại từ 5 trần nói trên. 


- _ 6 thức (six Sense of Consciousnesses): Nhãn fhức (eye/color 
COnscIousness): ý thức về màu sắc, về hình dáng; Nhĩ thức 
(ear/sound consciousness): ý thức về âm thanh; Tỷ rhức 
(nose/smell consciousness): ý thức về mùi thơm, thúi... Thiệt thức 
(tongue/taste consciousness): ý thức về các vị đắng, cay... Thân 
thức (body/touch consciousness): ý thức về những gì thân thể nhận 
được như nóng lạnh; Ý thức (mind consciousness/ mental 
phenomena consciousness): ý thức về tất cả các hiện tượng vật 
chất và tinh thần. 


2. Phật giáo Đại thừa (Phật giáo Phát triển) 


Theo Phật giáo Đại thừa thì Sunyata là sự vắng mặt của tự 
tánh (Srt., Svabhava, Av. Inherent Existence) hơn là sự vắng mặt 
của Ngã (Srt. Atman, Av. Self) như quan niệm của Tiêu thừa Phật 
giáo. Các nhà tư tưởng Phật giáo Đại thừa đã dùng lăng kính nhận 
thức này để nhìn tất cả các hiện tượng - các sự vật, các sự kiện -, 
và họ cho rằng tất cả các hiện tượng đều không có tự tánh/tự thể: 


-_ AlI things are empty of inherenf exIstence. 


- All dharmas are sunya/ all phenomena are empty, they are 
wIthout inherent exIstence. 


63 


Nói cách khác, “tánh không” không có nghĩa đơn giản là 
không tôn tại/ không hiện hữu, “ánh không” có ý chỉ là sự không 
có fự tfánh. (Emptiness does not mean simply non existence, 
emptiness implies the emptiness of inherent existence). Điều này 
nhấn mạnh rằng chúng ta không nên hiểu rằng tất cả các hiện 
tượng chăng phải không có mặt/không tồn tại mà chỉ nên hiểu rằng 
tất cả các hiện tượng không có tự tánh. Như Bát-nhã Tâm kinh nói: 
“Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý” thì không nên hiểu rằng “không có 
con mất, không có lỗ tai, không có lỗ mũi, không có cái lưỡi, 
không có thân xác và không có ý” mà chỉ nên hiểu rằng “không 
có” ở đây là “không có tự tánh”. Thử rờ vào mắt, vào mũi..., 
chúng ta thấy rõ con mắt có tồn tại, tương tự cái mũi cũng tồn tại 
v.v. Mắt là do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, rồi mỗi thành 
phần này đều do những yêu tổ như nguyên tử luôn luôn chuyển 
động v.v. do đó mắt không có tự tánh, lý luận tương tự cho tai, mũi 
V.V. 


Mỗi uấn trong 5 uấn thì tùy thuộc lẫn nhau cho nên mỗi uân 
đều không có tự tánh. Vậy ngũ uân là Không bởi vì ngũ uẫn là các 
sự vật tùy thuộc lẫn nhau, chúng không có tự tánh (the five 
skandhas are empty, since they are Interdependent dharmas and 
have no self qualities). 


ŒC. Y nghĩa triệt học của tự tánh (Srt. Svabhava, Av. 
nature of 1s own/ own-being, Inheren(t existence/InfrIinsic 
eXIstence): 


Theo nghĩa thông thường thì tự tánh có nghĩa là đặc tính 
(characteristics) của một sự vật (thing), của một đối tượng (obJect). 
Thí dụ củi đang cháy là một vật, còn sức nóng là tự tánh/đặc tính 
của nó. Như vậy, tự tánh là thuộc tính của một vật, nó gắn liền với 
vật ấy mà không đi theo một vật nào khác. 


Theo nghĩa trong hệ thống triết học Bát-nhã/ triết học tánh 
Không của Phật giáo Đại thừa thì tự tánh có nghĩa là “cái gì đó” 


64 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


chỉ quan hệ với chính nó (own-being) chứ không có quan hệ với 
bất cứ cái gì ở bên ngoài nó. Điều này có nghĩa là tự tánh không lệ 
thuộc vào duyên khở1/ nhân quả, nó không tùy thuộc vào một thực 
thê khác (Srt. Bhava, Av. entity), nó không biến đổi, nó thường 
hằng, vĩnh cửu. Như vậy, theo định nghĩa này thì không có một 
thực thê hiện hữu/tồn tại (an exIstent entity) nào có thể tìm được tự 
tánh riêng biệt của nó. Nói cách khác, sự hiện hữu của tự tánh là 
chuyện không thể có được. Suy ra: tất cả các hiện tượng/sự vật/sự 
kiện thì có hiện hữu/có tồn tại, nhưng hoàn toàn không có tự tánh. 
Đây là mẫu chốt của các kiến giải của triết lý tánh không về tất cả 
các pháp (dharmas). Trong tiếng Sanskrit phiên âm bởi mẫu tự 
Latin thì Dharma, viết D hoa có nghĩa là Phật Pháp, còn dharma 
viết d thường có nghĩa là hiện tượng, sự vật. 


Chúng ta là người bình thường, tất cả các sự vật xuất hiện 
trước mắt chúng ta thì chúng ta cho rằng nó hiện hữu/tồn tại biệt 
lập tự nó. Các đối tượng ấy thì biệt lập khỏi tâm trí chúng ta, và 
phân biệt với những sự vật hay những hiện tượng khác (other 
phenomena). Vũ trụ hiện hữu gồm có những đối tượng không có 
dính liền với nhau và chúng hiện hữu tự chính nó (their own side). 
Các đối tượng hiện hữu tự chúng nó: thí dụ như cái bàn, các ngôi 
sao, các hành tinh, các ngọn núi, các nhân vật khác v.v.; tất cả các 
sự vật, các sự kiện này được nhận biết bởi chúng sanh có ý thức. 
Thường thường thì chúng ta không có can thiệp vào sự hiện 
hữu/tồn tại của các sự vật, các sự kiện hay các hiện tượng. Mỗi sự 
vật, mỗi hiện tượng hiện hữu/ tồn tại hoàn toàn không tùy thuộc 
vào chúng ta, và không tùy thuộc vào các đối tượng khác. Tuy 
nhiên nêu chúng ta quán chiếu qua các yếu tố cấu tạo của nó thì 
chúng ta sẽ thấy rằng các sự vật, các hiện tượng thiếu văng tự tánh. 
Thí dụ: khi nhìn cái bàn qua nhận thức thông thường thì cái bàn là 
vật biểu lộ trước mắt chúng ta, nhưng nếu vượt qua cái nhìn này để 
phân tích các yếu tố kết hợp nên cái bàn thì chúng ta sẽ nhận thức 
rằng: “cái bàn thiếu vắng tự tánh của nó” [the table lacks intrinsic 
exIstence/ Inherent existence (Srt. Svahava)]. 


65 


Nagarjuna đã đặt nền tảng cho “bản thể luận” (ontology) 
trong tư tưởng Phật giáo khi quan niệm “(he tại tuyệt đối như là 
“Không” của một bản thê vĩnh cửu” (ultimate reality as empty of 
an unchanging essence). Ngài đã được Phật giáo Ấn độ tôn xưng là 
vị Phật lịch sử thứ hai. 


Nagarjuna (HV phiên âm. Long-Thọ, Ššl†, khoảng thế kỷ 
thứ 3 sau Tây Lịch, tức khoảng 700 năm sau ngày Đức Phật Thích 
ca nhập diệt, ông thuộc dòng dõi Bà-la-môn) đã lấy quan niệm 
“con đường đứng giữa”! con đường Trung đạo của Đúc Phật lịch 
sử, và phát triên thêm để đưa ra học thuyết Trung đạo 
(Madhyamaka) được luận giải trong quyên Mula-madhyamaka 
Karika (FHằầ, Trung luận, Av. Fundamental verses on the middle 
way) được viết vào khoảng năm 150 Tây Lịch). 


Madhyamaka là tiếng Sanskrit có nghĩa là con đường ở 
g1ữa/con đường trung đạo (the middle way). Trung luận đặt trên 
một lý luận rằng không có gì tuyệt đối, mọi sự vật đều tương đối, 
không có sự vật nào tự tồn tại, mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau 
(everything ¡s interdependent). Ngài Long Thọ còn phát triển 
thuyết Trung đạo sâu xa hơn nữa bằng cách căn cứ vào thuyết 
Duyên Khởi để lập nên một biện chứng “Bát Bắt ”/Tám cái Phủ 
định/ của con đường Trung đạo (the Eight Negation of the Middle 
Way) gồm những phủ định của các cặp cực đoan với nhau: “Bá: 
sanh, bất diệt, Bất đoạn, bất thường, Bất nhất, bất dị, Bắt khứ, bắt 
lai. ” (trong Trung Quán Luận, đoạn tóm tắt từ Tạp A-hàm Kinh): 


*If nelther exists nor nof exiIsts, Ïf iš HOf DeHđH€Hf HOF 
discontinuows, lf is not one nor differemt, ÏI IS not COmInS noFr 
goïng. ” (in the Madhyamika Sustra, an abstract from Samyukta 
Agama, Av. Connecf Discourses) 


Ngài Long Thọ đã đưa ra ám điều phủ định, để nhân mạnh 
các điều mâu thuẫn chính, tám điều phủ định này chỉ là tám điều 
tượng trưng mà thôi.Trong thực tê có rât nhiêu cặp cực đoan đôi 


66 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


đãi với nhau, thí dụ: nóng-lạnh, đẹp-xấu, thiện-ác, chủ nghĩa duy 
tâm và chủ nghĩa duy vật... 


Từ lý luận này, Trung luận đi đến khái niệm về ứánh không 
(sunyata). Sunyata nghĩa là trống không (Sunyata means 
emptiness). Điều này không có nghĩa là không có cái gì hiện có. 
Nó có nghĩa là không có cái gì tự nó hiện hữu, cái đó là một phần 
của “mạng lưới phổ biến” của hiện hữu (a part of a unIversal web 
of being). Quan niệm này là trọng tâm tư tưởng của các trường 
phái trong Phong trào Phật giáo Phát triển/ Phật giáo Đại thừa. 
Thực ra quan niệm “4ø không” là một hình thức diễn tả lại quan 
niệm về vô ngã (anatman, Av. not soul, not self possessed), về vô 
thưởng (anitya, Av. 1mpermanent), khổ (dukkha,  Av. 
dissatisfactoriness, pain, sorrow). (Xem thêm bài Con đường 
Trung đạo của NVT https://an-phong-an- 
binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.htmi). 


D. Triết lý Tánh Không trong văn học thời Lý 


I. Vua Lý Thái Tông (1028 — 1054): Vua Lý Thái Tông nhân lúc 
viếng chùa Vạn Phúc đã làm ra bài kệ về 7ánh Không trong 
tưởng Bát-nhã của Thiên tông: 


Nguyên văn chữ Hán: 
f + 

f£#ä # 

Ä # #78 # 

15 ý 2K ?2K fÐ 

»% !# 4 # Bi 


Phiên âm Hán Việt: 


67 


Bát-nhã 


Bát-nhất) chân vô tông, 
Nhân không, ngã điệc không. 
Quá, hiện, vị lai Phật, 

Pháp tính bản tương đồng. 


(Lý Thái Tông, Dữ chư kỳ túc giảng cứu thiên chỉ) 


Cước chú: 


(1) Prajna (Tàu phiên âm là Bát- nhã) dịch là trí tuệ (wisdom): 
Trong tiếng Sanskrit thì chữ gốc Jna có nghĩa là biết (to know), 
được nhắn mạnh bởi tiếp đầu ngữ pra. Như vậy, Prajna không chỉ 
có nghĩa là nhận thức, sự hiểu biết bình thường mà còn là sự hiểu 
biết về thực tại tuyệt đi, sự hiểu biết về mọi sự, mọi vật tận sâu 
thăm. Prajna là trí tuệ siêu việt (perfect wIsdom), là frí tuệ thâm 
sâu (profound wisdom) của các bậc giác ngộ dùng để soi sáng và 
quán chiếu được bản tánh của các hiện tượng/ các pháp (dharmas), 
và nhận thức rõ ràng rằng các pháp đều không có tự tánh. Prajna là 
trí tuệ siêu việt vượt qua khỏi thế giới hiện tượng, vượt qua khỏi 
nhận thức nhị nguyên. 


Dịch thơ: 
Bát-nhã 


Bát-nhã vốn không tông, 

Người không, mình cũng không. 

Ba đời các đức Phật, 

Pháp tính vốn chung cùng. 

(Lý Thái Tông cùng cao niên bàn về ý nghĩa đạo Thiên) 
Dịch nghĩa: 


68 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Trí-tuệ bát-nhã chẳng đến từ đâu, 

Không phải là ai, cũng chẳng phải chính ta. 
Quả khứ, hiện tại, vị lai Phát, 

Pháp tính vốn cùng giống nhau. 


Ý nghĩa bài trên là “Trí fuệ Bát-nhã là Chân-nhưự thực tại 
tuyệt đói không có đâu mối khởi thuỷ. Hễ hết tha nhân làm đổi 
tượng thì ngã chủ thể cũng hết. Đấy là trực giác, năng tri và sở trì 
hợp làm một. Ti hề và Dụng hợp nhất ở tại Bát-nhã Chân-như. Cái 
ấy đã không có vị trí không gian, thì cũng không có thời gian tính 
để chung ta gọi là quả khứ, hiện tại và vị lai Phật. Vì Phật đây là 
Phật tính, là bản tính đại đồng đồng nhất thể, tự biểu hiện ra thiên 
hình vạn trạng gọi là pháp. Vậy pháp hay là vũ trụ biểu hiện, với 
Tỉnh vũ trụ bản thể thì đồng nhất không li khai dời nhau ra được 
một l¡ một giây vậy”. (Nguyễn Đăng Thục, Thiển học Việt Nam, 


2. Huệ Sinh thiền sư (không rõ — 1063): bấy giờ là Tăng Thống 
đã làm bài kệ ứng đối lại nhà vua đề nói lên cái siêu việt của Túnh 
Không: 

Nguyên văn chữ Hán: 


+ Á 3 lh lR < 


3š 2 ÚU #8 ÿÃ, 
3E #8 7R 3È #, 
‡# A #I HÈ Đ%, 
Ñi + Bà # El, 
Øx fR lš ÚU B, 
2E 7E ÿ§ Ÿ§ TT, 
#I ## # # 3, 
= Ð Œ ið ï8, 


69 


Phiên âm Hán Việt: 


Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chỉ vấn 


Pháp bản như vô pháp, 
Phi hữu diệc phi không. 
Nhược nhân trì thử pháp, 
Chúng sinh dữ Phật đông. 


Tịch tịch Lăng-già nguyệt, 

Không không độ hải chu 

Tri không, không giác hữu, 

Tam muội) nhậm thông chu. 

(Huệ Sinh, Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chỉ vấn) 


(1) Tam muội (— J£ phiên âm từ chữ Phạn "samadhi") 
dịch là “chính định” (1E ZE), nghĩa là tập trung tỉnh thần, 
ø1ữ tâm tĩnh lặng không tán loạn. 


Dịch thơ: 


Pháp vốn như không pháp, 

Chăng có cũng chăng không. 

Nêu hiệu được pháp áy, 

Chúng sanh, Phật vân đồng. 

Trăng Lăng-già phẳng lặng, 

Thuyên Bát-nhã chơn không, 

Biết không rôi biết có, 

Tam muội mặc dung thông. 

(Thích Mật Thể dịch, Đáp lời Lý Thái Tông hỏi về ý nghĩa đạo 
thiền) 


70 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch nghĩa: 


Hiện tượng vốn như không có, 

Chăng phải rằng Có, cũng chăng phải là không. 
Nếu hiểu được triết thuyết á ấy, 

Chúng sanh và Phật là đông nhất. 


Như trăng ở núi Lăng-già thì lặng lẽ, 
Thuyên Bát-nhã vuợt biển như chơn không. 
Hiểu được cái không thì không là cái có, 
Khi tâm tĩnh lặng không vọng động thì dung thông được cõi tương 
đối với tuyệt đối. 

Ý nghĩa bài trên là: “Vñ rụ hiện tượng (pháp) nhìn ở quan 
điểm tri thức luận thì giống như không phải hiện tượng. 


Cái (pháp) ấy không có hắn cũng chẳng phải không hẳn, 
tương đôi không phải tuyệt đổi. 


Nếu người ta biết được pháp ấy là tương đối, do một bản thể 
biểu hiện ra thì chúng sinh là tương đối với Phật tính là bản thể 
cùng với nhau là một, Thể với Dụng là hai phương điện của một 
thực tại linh động. Như thể là “biết pháp ấy ” vậy. 


(...) Cái biết yên lặng như ánh trăng chiếu xuống đỉnh núi 
Lan-kha đảo Tích Lan mà Phật đã thuyết pháp Đại thừa lần đâu 
tiên. Đối với thực tại ấy người ta phải thực hiện, không thể đối 
tượng hoá thành chủ và khách được như ở cái biết lý trí. Cho nên 
phải dùng biện chứng pháp “không không”, phủ định phủ định ” 
nghĩa là hai lần phủ định làm cái bè vượt biển tương đổi của điều 
kiện thời gian không gian nhân quả. Với cái biết không không ấy 
tức là với sự thực hiện cải ý thức biện chứng (conscience 
dialectique) của Bát-nhã (Prajna) người ta kiến tính tức giác ngô 
cái “có tuyệt đối ”,thật có. Cái ý thức biện chứng trực giác ấy 
chính là cái ý thức siêu lý trí, siêu cảm nghĩ (sensori-imtellectuel) 


71 


dung thông cõi tương đối với tuyệt đói. (Nguyễn Đăng Thục, Thiền 
học Việt Nam, Salgon: Lá Bôi, 1966, tr. 414, 415). 


Như vậy, triết lý thiền là đi đến chỗ phá chấp, tới chỗ vô 
phân biệt đê thây mọi người đêu bình đăng. 


Đại thiền sư người Nhật Daisetz T. Suzuki (1871 — 1966) 
trong lời tựa cho quyền “A ƒlower does not talk° (Đoá hoa vô 
ngôn) của thiền sư Zenkei Shibayama đã viết đoạn sau đây mang 
nhiều ý nghĩa rất là thâm thuý, là cả một chiều sâu của triết lý 
Thiền tông: 


“Zen teaches us that In order to understand a mountam to be 
a mountam In the Zen way, the experience is to be negafted first- q 
IHOuHfdin 1S not q Immounfain- and 1† is only when this negafion 1s 
understood that the qƒirmation “mountain is a mountain becomes 
Reality”. (Trích dẫn bởi luan Mascaro trong bản dịch tiếng Anh 
The Dhammapada (Kinh Pháp Cú), New York: Penguin books, 
1973, tr. 18). 


Dịch : Thiển học dạy cho chúng ta rằng để hiểu cái núi là 
cái núi trong phương cách của tư tưởng thiên, trước hết là phải 
trải qua kinh nghiệm phú định: Cải núi không phải là cải núi, và 
rồi chỉ khi hành giả hiểu được thấu đáo cái ý nghĩa của sự phủ 
định thì một ý niệm hiện thực sẽ giúp hành giả ngộ rằng “cái núi là 
cái núi”. 

Thiền sư Suzuki đã ngụ ý rằng: “Một người khi chưa tu học 
Thiển thì thấy cái núi là cái núi, khi đang học Thiên thì thấy núi 
không phải là cái núi. Đến khi đã học được Thiên rồi, đã đạt được 
thực chứng rồi thì người ấy thấy cái núi quả là cái núi”. 


Ngày xưa, trong lịch sử Thiền học ở Trung Hoa, thiền sư 
Thanh Nguyên Duy Tính đã giảng dạy pháp môn đốn ngộ của 
Thiên học cho các học tăng của Ngài qua lời dẫn dụ như sau: 


72 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


“Lão tăng ba mươi năm trước lúc chưa tham thiên, thấy núi 
là núi, thấy sông là sông. Kịp đến sau này thân cận yết kiến thiện 
trì thức có chỗ ngộ nhập thì thấy núi chẳng phải núi, thấy sông 
chẳng phải sông. Đến nay được chỗ nghỉ ngơi, buông bỏ xuống, 
thì thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông.” 


Thực ra thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, đều không biến 
động, mà Duy Tính sở dĩ có ba thứ kiến giải nầy là do ở chỗ ngộ 
đạo có sâu có cạn chẳng giống nhau. Ở lúc chưa tham thiền thấy 
núi là núi, thấy sông là sông, ấy là dùng ý thức xem, tự mình dùng 
mắt thịt thấy vạn vật, vì thế không tránh khỏi chấp ở ngã thức, trệ 
ở vật cảnh, chưa có thể trông ngoài thấu suốt. Sau này lúc tâm có 
chỗ ngộ, thấy núi chẳng phải núi, thấy sông chẳng phải sông, ấy là 
đã tiếp xúc đến cảnh giới “vong” (vong có nghĩa là quên, theo 
Trang Tử có ba khuôn sáo công phu của cái quên là: quên mình, 
quên vật, quên chân chính). Lúc nầy đã đành là chẳng phải núi, 
chăng phải sông, quên ngoại vật rồi, đồng thời cũng quên tự mình 
một cách tương đối rồi. Nhưng cảnh giới quên chỉ là cảnh giới đi 
qua trên vận dụng, chẳng thể thường trụ. Vì rằng một khi trụ ở 
vong tức là rơi vào cái không. Cho nên sau khi quên một cách chân 
chính, liền ắt phải lập tức có thê hoá. Vì vậy, sau rốt thấy núi chỉ là 
núi, thấy sông chỉ là sông, ấy là chỗ được cái chân tri sau khi biến 
thành chân nhân. Lúc này thấy núi thì tự mình tức là núi, thấy sông 
thì tự mình tức là sông, chăng quên mà tự mình quên, hoàn toàn 
tiến vào cái chỗ mà Trang Tử gọi là hoá cảnh “đồng với đại 
thông”. (Ngô DI, Thiên và Lão Trang, bản dịch của Đồ Nam, 
Saigon, 1973, tr. 193). 


3. Đạo Hạnh thiền sư (2 — 1115) thời Lý đã có một nhận xét sâu 
sắc về “7únh Không” như sau: 


Nguyên tác chữ Hán: 
R # 





73 


{4E Rä  ? 8, 
5# _—-Đ#. 
R5 # in % Ä, 
7ì #34 #%, 


Phiên âm Hán Việt: 


Hữu không 

Tạc hữu trần sa hữu, 

Vị không nhát thiết không. 
Hữu, không như thuỷ nguyệt, 
Vật trước hữu không không. 


(Đạo Hạnh thiền sư, Hữu Không) 
Dịch thơ: 


Có Không 

Có thì có tự mảy may, 

Không thì cả thế gian này cũng không. 
Kìa xem bóng nguyệt dòng sông, 


Ai hay không có có không thể nào. 
(Thích Mật Thê dịch) 


Dịch nghĩa: 


Nếu Có thì hạt bụi, hạt cát đều Có, 
Còn Không thì cả vũ trụ này cũng Không. 
Có và Không tương liên như dòng sông và ảnh trăng, 


Đừng đê mặc kẹt vào cải Không và cải Không của cái Có. 


74 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


V. Từ thái độ sống tự lực của thiền học đến ý thức 
độc lập tự chú và việc xây dựng đât nước 


Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 


A. Thiên Đô Chiếu của Lý Thái Tổ. 
B.. Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt 
C. Cảnh sắc của quê hương: 


1. Viên Chiếu thiền sư. 
2. Cảnh chùa Báo An. 
D. Chùa Một Cột: 
I. Sự tích chùa Một Cột: Theo Việt Sử lược và Sử Ký toàn 


thư. 
2. Kiên trúc của chùa Một Cột. 
3. Y nghĩa triệt lý nghệ thuật của chùa Một Cột. 


Thiền tông chịu ảnh hưởng của Phật giáo Tiêu Thừa ở nơi 
tinh thần tự lực, người hành giả có lòng tin nơi mình sẽ trở thành 
Phật qua quá trình thực nghiệm tâm linh của mình. Còn Phật giáo 
Đại Thừa thì tin vào tha lực là sự cứu độ của Bồ-tát. Tinh thần tự 
lực của Thiền tông, đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng một 
tỉnh thần tự lập, tự chủ của các nhà lãnh đạo cũng như của nhân 
dân nước Đại Việt trong thời kỳ phục hưng cho toàn thể dân tộc và 
đất nước. Chúng ta có thể nhận thấy tinh thần tự chủ, tự lập nầy 
qua bài “7iên Đô Chiếu” của Lý Thái Tô, bài “Nam Quốc Sơn 
Hà” của Lý Thường Kiệt, bài kệ của Viên Chiếu thiển sư đề cao 
cảnh sắc của quê hương, và kiến trúc độc đáo của Phật giáo đời Lý 
là chùa Một Cột. 


A. Thiên Đô Chiếu (Chiêu đời Đô) đã phản ảnh một ý thức muốn 
xây dựng một nền tự chủ quốc gia trường tồn. Chiếu là lời vua ban 
bồ hiệu lịnh cho thần dân. Thật ra tác giả thật sự của bài “7#ên đô 


75 


chiếu” là Quốc sư Vạn Hạnh. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng khi lên 
ba Lý Công Uấn được sư Khánh Vân trú trì chùa Cổ Pháp thương 
nuôi. Khi khôn lớn, Lý Công Uấn vào triều làm quan cho vua Lê, 
giữ chức Điện tiền Chỉ Huy Sứ. Đến năm 1010, nhờ sự vận động 
và yêm trợ của Vạn Hạnh thiền sư mà Lý Công Uấẫn đã lên ngôi 
vua tức là Thái Tổ nhà họ Lý và ban cho Vạn Hạnh chức Quốc sư. 
Thành ra sự nghiệp nhà Lý phần lớn đã nhờ sự tạo dựng của Vạn 
Hạnh thiền sư. 


Chiếu dời đô đã quyết định đời Kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La 
và đặt tên Kinh đô mới là “7hăng Long” có nghĩa là “con rông bay 
lên”, biểu hiện cho lòng tự hào dân tộc và tin tưởng ở sự trường 
tồn của dân tộc. Ngày nay là Hà Nội. Vạn Hạnh thiền sư là người 
đã chọn địa điểm cho Kinh đô mới ở một nơi rất vượng địa: “Ở 
vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn, hồ ngôi. Đã 
đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. 
Địa thể rộng bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh 
khôn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem 
khắp đất Việt ta chỉ nơi nảy là thắng địa. Thật là chọn tụ hội trọng 
yếu của bốn phương đất nước; cũng là Kinh đô bậc nhất của để 
vương muôn đời ”. 


Nguyên tác chữ Hán: 


li 


CÚ” 


ñ % # 3š & h , ll 5 ¡8 W + = #t. 
sS=ftz35“5Sf7TbP*<=Hẽ8£. 


ĐI E BỊ 4 # th, 5 fỗ ñ ft Ý ñ ⁄Z ãl, L ñễ Xẩñ 
"TRE 8m8 Hư 


dt BỊ IE ất K, jR f3 mg S. 


E m 


76 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


HT # —# 5# xứ E8 BA¿z 

Đ, # # ER E T iú, ØM th {CS E, 8 8B ÍE BE 

tt #18, & M + H. 

8 § ở, “4£. 

y li š§ À f# ĐH, % 2X Hh [R lì Z H, (8 BEHR 
Kn 


H š# 
HH ññ 1 
w H 


4L §  zZ , f# šT L BỊ Š Z 8. 

ñ iỞH #, # + ñẲm 3% %5. 

g4 H, 311 X5 ¿ #. 

J8 5 HÀ Ÿl, HI Zãš lệ HÙ, 

W PH Z5 $§§ ‡š ⁄ 5% 8, 5 ñ I ñ1+ ⁄ .L ñ. 


mm 
NI đ 
W# MỸ 


Jš 3x BH lứ #ữ #l 1 Z l#£ , El # ñmú fnj? 
Phiên âm Hán Việt: 
Thiên đô chiếu 


Tích 2 TH TÊN Ti" chí Bàn Su ngũ thiên!” Chu thất đãi Thành 
Vương tam tÍ“). Khởi Tam Đại”) chỉ số quân tuẫn vụ kỷ tư, vọng tự 
thiên tỉ Dĩ kỳ đô đại trạch ÍruHgØ, VÌ ức vạn thế tử tôn chỉ kế, 
thượng cần thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cầu hữu tiện triếp cải. Cô 
quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ. Nhỉ Định Lê nhị gia, nãi 
tuân kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chỉ tích, thường 
an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách 
tỉnh hao tồn, vạn vật thất nghĩ. Tì râm thậm thống chỉ, bắt đắc bắt 
tỉ. 


Hung Cao Vương ” có đô Đại La thành 3) trach thiên địa khu vực 
chỉ trung; đặc long bàn hô cứ chỉ thể. Chính Nam Băc Đông Tây 


?7 


chỉ vị; tiện giang sơn hướng bội chỉ nghỉ. Kỳ địa quảng nhỉ thản 
bình, quyết thổ cao nhỉ sảng khải. Dân cư miệt hôn điểm chỉ khôn; 
vạn vật cực phôn phụ chỉ phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng 
địa. Thành tứ phương bức thấu chỉ yếu hội; vỉ vạn thế để vương 
chỉ thượng đô. 

Trâm dục nhân thử địa lợi dĩ định quyết cư, khanh đẳng như hà? 


Cước chú: 


* Chiếu đời đô do Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010 
để di chuyên Kinh đô của nước Đại Việt từ Hoa Lư (thuộc tỉnh 
Ninh Bình ngày nay) đến thành Đại La ( Hà Nội ngày nay). Tương 
truyền khi đến đây vua thấy con rông bay lên, nên vua đôi tên 
thành này ra Thăng Long. 


(1) Bàn Canh dời đô lần thứ năm: vua Thành Thang đóng đô ở 
phía Đông Nam huyện Thương Khâu (thuộc tỉnh Hà Nam ở Trung 
Hoa ngày nay). 7rọng Đỉnh dời đô đến huyện Thành Cao (thuộc 
tỉnh Hà Nam). /#à Đản Giáp dời đô đến phủ Chương Đức (cũng 
thuộc Hà Nam). 7ổ 4¡ dời đô đến phủ Thuận Đức (Tỉnh Sơn Tây ở 
Trung Hoa ngày nay). Bàn Canh dời đô đến huyện Yên Sư (ngày 
nay là Ân Sư cũng thuộc tỉnh Hà Nam). 


(2) Chu Thành Vương dời đô lần thứ ba: Chu Văn Vương đóng đô 
ở phía Đông tỉnh Thiêm Tây. C#w Vũ Vương dời đô đến huyện 
Tương Yên (cũng thuộc tỉnh Thiêm Tây). C#u Thành Vương dời 
đô đến huyện Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). 


(3) Tam Đại: ba đời vua trong lịch sử Trung Hoa: nhà Hạ, nhà 
Thương, nhà Chu. 


78 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(4)-(5)_ Cao Vương tức Cao Biên là Tiết độ sứ Tỉnh Hải Quân ( tức 
là quan đô hộ Giao Châu ngày trước). Cao Vương đặp thêm thành 
Đại La vào khoảng năm 866. 


Dịch tiếng Việt: 


Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà 
Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô, há phải các vua thời Tam 
Đại ấy theo ý riêng tự tiện đời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp 
lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính 
mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đối, cho nên vận 
nước lâu đải, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại 
theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương 
Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận 
số ngắn ngủi, trăm họ tốn hao, muôn vật không hợp. Trầm rất đau 
đớn, không thể không dời. 


Huống chỉ thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào 
nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hồ ngồi, chính giữa nam 
bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng 
mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng súa, dân cư không khổ thấp 
trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phôn thịnh. Xem khắp 
nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yêu của bốn 
phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. 





Trẫm muốn nhân địa lợi ẫy mà định nơi ở, các khanh nghĩ 
thế nào? (Bản dịch tiếng Việt của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam, 1n trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa 
học Xã hội, Hà Nội, 1993). 





B. Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt (1019 — 1105) là một 
bài thơ bất hủ, có thể coi như là bản “Tuyên ngôn độc lập” (The 
Declaration of Independence) đầu tiên của dân tộc ta. Bài này được 
viết vào năm 1076 đúng 700 năm trước bản tuyên ngôn độc lập của 


79 


nước Hoa Kỳ (ngày 4 tháng 7 năm 1776). Lý Thường Kiệt, tác giả 
bản Tuyên ngôn độc lập này là tướng lãnh tài ba, tính thông thao 
lược, làm quan trải qua ba triều, đánh Tống, bình Chiêm, được nhà 
vua cưng yêu không ai sánh bằng, đến khi chết được tặng phong 
“Kiểm hiệu Thái Uỷ Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Việt Quốc 
Công” (Thông Giám Cương Mục) . 


Bài thơ này đã xuất hiện trong trận đánh chống quân xâm 
lăng nhà Tông vào năm 1076 trên sông Như nguyệt: 


Nguyên văn chữ Hán: 
Bñ BỊ th 3j 


Em BH th Bñ 
h cẩY # 
Z 


ÄX R 


TY BH VỤ gh 


Sự SE: EM 
đủ S1 xw 
mì Rấ m 
a 
P lễ mg am 


Phiên âm Hán Việt: 

Nam quốc sơn hà 

Nam quốc sơn hà Nam để cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lô lai xâm phạm, 
Nhữ đăng hành khan thủ bại hư. 
(Lý Thường Kiệt) 

Dịch thơ: 


“Sông núi nước Nam 


S0 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Ràảnh rành định phận ở sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bởi!” 
(Trần Trọng Kim dịch) 


Bản dịch tiếng Anh của Diên Hồng History Foundation: 


“Mountains and rIivers ofthe South territories belong to the South 
Emperor, 


lts border and soverelgnty were wriften 1n the Book of Heaven. 
Any sftranger agsressors who dare to Invade the land. 


Everyone and anyone shall be totally annihilated.” 


Trong một bài giảng về tư tưởng thời Lý ở Viện Cao đăng 
Phật học Saigon vào khoá mùa Thu năm 1964, giáo sư Nguyễn 
Đăng Thục đã viết: 


“Bốn câu thơ bất hủ đã toát yếu khúc chiết cái quan niệm 
quốc gia dân tộc Việt Nam. 


Quan niệm chủ quyên vừa thuộc về điều kiện thiên nhiên 
(Nam Quốc Sơn Hà) vừa thuộc về siêu nhiên (Thiên Thư định 
phận) quả là quan niệm thuộc về nhân bản toàn diện có khuynh 
hướng tâm linh tôn giáo hơn là duy vật hay duy tâm như các chủ 
nghĩa dân tộc ngày nay, hoàn toàn căn cứ vào quyên lợi kinh tế 
chính trị. Bởi tính chất linh thiêng của quốc gia, dân tộc mệnh 
danh là “xã tắc sơn hà” như một vị thân linh cho nên mỗi khi cất 
quân đánh giặc hay thắng trận khải hoàn đều có đại lễ để nhà vua 
cùng triều đình minh thệ hay tạ ơn T: ổ Quốc, và Xã, Tắc, Sơn, Hà 
không phải chỉ là vật cụ thể hữu hình như đất đai, thóc lúa, núi 


81 


sông mà còn là biểu thị cho Thân linh, cho Hồn Nước. Đặc biệt 
thời nhà Lý, vị thần Tổ quốc ấy lại hiện ra ảo tưởng của Thái Tông 
là Thân núi Trống Đông để bảo vệ chính nghĩa quốc gia.” 
(Nguyễn Đăng Thục, Bài giảng về tư tưởng thời Lý). 


C. Cảnh Sắc của quê hương: “Đại Việt?” ngàn năm 
mến thương 


Viên Chiếu thiền sư (999 — 1090) đã khám phá và phát hiện 
được vẻ đẹp mến yêu của phong cảnh thiên nhiên của tổ quốc. Vẻ 
đẹp của cảnh sắc quê hương đã làm cho người cảm nhận được đất 
nước là một dải giang Sơn đầy gầm vóc, cùng với khí thiêng sông 
núi đã tạo nên linh hồn của tổ quốc. Tất cả những cảnh sắc ây nói 
lên một tình yêu quê hương đậm đà với nhiều sắc thái đặc thù của 
dân tộc: 


Nguyên văn chữ Hán: 
4 # M Km # #4 z| 
hh 2t ?* H i8 để # 


Phiên âm Hán Việt: 
“Giốc hưởng tuỳ phong xuyên trúc đáo, 


Sơn nham đới nguyệt quả tường lai. ” 


Dịch thơ: 
“Theo gió tiếng còi luôn bụi trúc, 


Kèm trăng, bóng núi quả đâu tưởng.” 


82 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(Ngô Tắt Tố dịch) 


và 
Nguyên văn chữ Hán: 


#® 3 # 16 ?#) + 
8ð #8 1t? 14 3 # 


Phiên âm Hán Việt: 


Vũ trích nham hoa Thân nữ lệ, 
Phong sao đình trúc Bá Nha cẩm?) ” 


Cước chú: 


(1) Bá Nha và Tử Kỳ, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có tình bạn 
thâm sâu qua âm nhạc. 8á Nha là người nước Sở, làm quan chức 
Thượng Đại Phu ở nước Tấn, ông có ngón đản thất huyền cắm rất 
quyến rũ và rất nỗi tiếng vào thời ấy. 7 Kỳ là một danh sĩ ấn dật, 
làm nghề đốn cũi ở gần núi Mã Viên, ở cửa Sông Hán Giang. Một 
hôm Bá Nha đi ngang qua sông Hán Giang vào một đêm trăng sao 
thơ mộng, ông khải đờn. Tử Kỳ thưởng thức tiếng đờn và muốn 
kết bạn tri âm với Bá Nha. Hai người đã kết bạn tri âm. 


Dịch thơ: 


Hoa nui mưa sa, Thân nữ khóc, 
Tre sân gió thôi, Bá Nha đờn.” 


(Ngô Tắt Tố dịch) 


Với cái nhìn qua lăng kính Đại thừa Phật giáo một nhà phân 
tích văn học đã nhận định bài thơ trên theo một chiêu hướng khác: 


33 


“Nếu không biết đời Lý cực thịnh về Phật giáo Đại thừa, lại 
không biết xác định một lần nữa về thuyết Nhất Như coi vũ trụ với 
ta là một, một Đại Ngã, một Đại Hồn thì không thể hiểu được. Câu 
trên ám chỉ Đại Hồn nhự có nhự không ở khắp cả mà không ở đâu 
cả - vô hình vô ảnh, vô sắc vô tướng nhưng từ thể giới ba ngàn đến 
lòng khe bụi trúc đều thẩm thấu, đều hiện diện - như dư vang của 
tiếng còi theo gió; và câu dưới, lúc giác ngộ, lúc ý thức của Đại 
hôn của Hoàn vũ mà cũng ở đáy của lòng mình hiện lên với mình 
nhự bóng núi kèm trăng lịch nồi đầu tường.” (Thạch Trung Giả, 
Văn học phân tích toàn thư, Sài Gòn: Lá Bối, 1973, tr. 438). 


Cái nhận định trên được chia sẻ với nhà phê bình thi ca: 


“Đời Lý, hầu hết các thi sĩ đều là thiên sư và hâu hết các 
thiên sư đêu hân hoan chia sẻ nỗi phần khởi của cả dân tộc vừa 
giành được độc lập. Hình tượng thiên nhiên tuy đậm đà màu sắc 
triết lý song lúc nào cũng ánh lên một vẻ trong sáng, thanh thoát 
đến lạ.” (N guyễn Hưng Quốc, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, 
Paris: Quê Mẹ, 1988, tr. 137). 


Thiên nhiên (trăng, hoa, mây khói, cỏ cây, cảnh sắc...) được 
coi là nguôn cảm hứng của các nhà thơ, nhât là nhà thơ thiên: 


“Rất lâu trong lịch sử thì ca, thiên nhiên là đối tượng được 

mô tả. Thiên nhiên là bối cảnh của những cuộc tình. Thiên nhiên 

“phát ngôn ” những tâm sự u uấn. Thiên nhiên hoà _âm với những 

niềm vui. Thiên nhiên làm nguôi khuây những nổi buôn. Thiên 

nhiên là cái đẹp; hơn nữa, thiên nhiên còn là cõi bình yên làm lắng 

dịu những giông bão của cuộc đời. Có khi nhà thơ mượn thiên 

nhiên để gửi gắm một tư tưởng: 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai. 


” 


(Mãn Giác thiền sư) 


84 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch: 


“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua sân trước nở cành mai. ” 

(Nguyễn Hưng Quốc, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, Paris: 
Quê Mẹ, 1988, tr. 136). 


- Cảnh chùa Báo An: Trong bài “Văn bia chùa Báo An ở núi 
An Hoạch” có đoạn miêu tả cảnh chùa Báo An tât là sinh động: 


“0i, cảnh chùa này phía tây tiếp giáp cẩu Đằng, suốt ngày 
nhộn nhịp, tiễng chèo khua, thuyền mảng qua lại. Phía nam có non 
huyên cao ngất, cảnh sắc, xinh tươi, chim về ríu rút. Bên bờ cây 
xuân thơm phức, cảnh đẹp nhờ vẻ linh thiêng. Phiá bắc bát ngát 
đông Bi, ruộng từng khoảnh tiếp liền một dải. Phiá đông mênh 
mông nội có, sáo mục đồng (hôm sớm vi vu)...” (Bản dịch trong 
“Thơ văn Lí-Trân”, tập I, trích dẫn bởi Bùi Văn nguyên trong 
quyên Văn họcViệt Nam: từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVII). 


D. Chùa Một Cột 


Chùa Một Cột có tên Hán Việt là “Nhất Trụ Tự”, nguyên có 
tên là “Ciùa Diện Hựu” được vua Lý Thái Tông xây dựng vào 
năm 1049 ở tại thành Thăng Long, hiện nay là Hà Nội. Chúng ta sẽ 
tìm hiểu về sự tích, cách kiên trúc và ý nghĩa triết lý nghệ thuật của 
chùa Một Cột. 


1. Sự tích chùa Một Cột: trong các nguồn sử liệu về sự tích chùa 
Một Cột, chúng ta thây “Việt Sứ lược” và “Sứ Ký toàn thự” có thê 
nói là chính xác nhât: 


“1049 dựng chùa Diên Hựu tức chùa Một Cột. Nguyên vua 
mộng thấy Phật bà Quán Âm ngôi trên đài hoa sen đến dẫn vua lên 
trên đài. Lúc tỉnh vua kề truyện lại, triều thân cho là điềm gỏ. Sư 


85 


Thiên Tuệ khuyên nên xây chùa dựng cột đá ở giữa hồ, đặt đài hoa 
sen có tượng Quản Âm ở trên, như thấy trong mộng. Tăng đô đi 
vòng quanh đài, tụng kinh để cầu cho vua sống lâu. ” 


2. Kiến trúc của chùa Một Cột: một nghệ thuật độc đáo. Chùa 
Một Cột tượng trưng cho hoa sen nở trên mặt hồ. Cây cột chính 
làm bằng đá gồm hai khúc tròn chồng khớp lên nhau đường kính 
1,20 mét đội toà chùa lên trên và toà chùa nỗi trên mặt hô. Toà 
chùa vuông vức mỗi cạnh đo được 4,20 mét có hành lang cùng bao 
lơn nhỏ chạy quanh bốn phía, dưới góc đao vương cong lại thành 
một hình khối đẹp. Trải qua thời gian dài lâu, chùa đã bị xuống cấp 
nên đã được trùng tu nhiêu lần. 





“Hình dáng kiến trúc: Chùa Diên Hựu, chùa Một Cội, này 
gốm có nhiễu bộ phận như phân nhiều các ngôi chùa khác ở Bắc 
Việt: a) Tam quan, b) Điện thờ Mẫu, c) Tăng phòng, đ) Ngoại 
cung, ä) Nội cung thờ Phật, e) Nhà hậu, g) Chùa Một Cột, h) 
Tháp. 


86 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Nhưng đặc trưng đáng chú ÿ nhất là ngôi chùa Một Cột độc 
đáo ở tại phía đàng sau vườn. Đáy là một ngôi chùa xinh nhỏ, 
dựng trên một cột đá lớn, đứng sừng sững ở giữa cái hỗ nước 
vuông xinh nhỏ. Mái chùa lợp ngói đỏ thắm, góc mái cong vươn 
lên như cảnh hoa sen nở. Cột đá lớn nhô lên trên mặt hô, khiến 
người thoạt nhìn đã liên tưởng ngay đến cuống một bông hoa sen 
từ trong nước nhô lên. Kiến trúc sư Nguyễn Bá Chí gân đây, Sau 
khi hoạ đô toàn diện ngôi chùa ấy ở Hà Nội, có ghỉ chú thêm rằng: 
“Vê ý nghĩa cổ tích, và về kiến trúc, ngôi chùa Một Cột này được 
coi nhự viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam. Tuy diện tích nhỏ 
nhắn nhưng thật xứng cái danh của nó.” (Nguyễn Bá Chí, kiến 
trúc sư cô vấn E.F.E.O., La Pagode Một Cột, Hà Nội: Viễn Đông 
Bác Cổ xuất bản, 1949. Trích dẫn bởi Nguyễn Đăng Thục trong 
Thiền học Việt Nam, tr. 463). 


3. Ý nghĩa triết lý nghệ thuật của chùa Một Cột 


Muốn tìm hiểu ý nghĩa triết lý nghệ thuật của chùa Một Cột, 
chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa tượng trưng của hoa sen trong triết 
lý đạo Phật và trong văn hoá Việt Nam. 


“Ý nghĩa tượng trưng hoa sen trong tư tưởng Đông phương 
và Diệu pháp Liên hoa Kinh: 

Trong tr tưởng truyền thống Đông phương thế giới sự vật 
thiên hình vạn trạng chỉ là những tượng trưng, những phù hiệu cho 
một thế giới thực tại thâm sâu hơn, cho những ý nghĩa tiềm tàng 
sâu rộng và linh động. Bởi vậy mà môi sự vật phải được nhìn nhự 
một cặp phù hiệu ý nghĩa, ví dụ như cáy trúc là phù hiệu cho ý 
nghĩa quân tử Nho, tiết tháo vô tư, hay là như cây thông là tượng 
trưng cho ý nghĩa sống chịu đựng bên chí. 


Cũng như cây trúc, cây thông, hoa sen đã được các dân tộc 
Á đông như ở Ấn độ và Việt Nam, nhân dân nhìn là phù hiệu tượng 
trưng cho một ý nghĩa siêu hình “thực sen thì chăng sợ bùn”. Cái 
lý trởng ngụ ở hoa sen là một đời sống tâm linh phần đấu với hoàn 


87 


cảnh vật dục thực tế trải nghịch với ý muốn kẾt cục không bị hoàn 
cảnh tiêm nhiễm, xuất tự trong bùn hôi tanh mà vượt được lên trên 
để nở ra thơm đẹp, thanh cao, tự do giải thoát. Ấy là đặc trưng 
cuộc đời chiến sĩ tỉnh thần của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, từ 
trong mê vọng của phú quí giàu sang đi vào rừng núi thực hiện 
giác ngộ Niết-bàn. Nguyên lai của ý nghĩa triết lý ấy sâu xa trong 
tư trởng truyền thông Ẩn-độ. 


Sau này Phật giáo trong toàn cõi Á đông đã công nhận cái ÿ 
nghĩa tượng trưng hoa sen làm tượng trưng cho tỉnh thân Phật 
giáo, cho nên có cả một bộ kinh Đại thừa mang tên là kinh “Hoa 
sen của Giáo lý mâu nhiệm” [Diệu pháp Liên hoa Kinh 
(Saddharma Pundarika Suira)]. (Nguyễn Đăng Thục, Thiền học 
Việt Nam, Sài Gòn: Lá Bồi, 1966, tr. 468,469). 


Kinh Diệu pháp Liên hoa còn gọi là Kinh Pháp Hoa, được 
phổ biến tại Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Thái Hư đại sư 
(Trung Hoa, 1809 — 1947) đã giải thích ý nghĩa của danh từ “Diệu 
pháp” và “Liên hođ” như sau: 


“Diệu pháp: hoàn toàn thiện mỹ mầu nhiệm gọi đó là diệu, 
diệu đây lại được đi đến mức tuyệt đối không thể diễn đạt Suy 
lường được. Pháp có hai nghĩa: a) giữ gìn tự tánh, b) làm thành 
hình dáng hay khuôn thức để khi có người nhìn đến biết nó là vật 
gì. 


Liên hoa (hoa sen): Kinh này lấy hoa sen làm biểu tượng 
cho diệu pháp, xưa nay các nhà giải thích về hoa sen có thể tóm tắt 
lại làm ba- 

1. Vì để kết thành gương hột cho nên có hoa. Lúc hoa vừa trồ 
đã sẵn có gương hột bên trong. 

2. Hoa nở gương hột hiện ra. Tức là hoa quả đồng thời vi diệu 
hiếm có không như các loại hoa mai, lan, đào, lý, hoa quả không 
đông thời, hoặc có loại có hoa trước rồi mới kết quả, hay quả 
trước ri hoa sau, hoặc có hoa không quả, có quả không hoa. 


88 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


3. Cánh hoa rụng còn trơ lại gương hột. Tức là khi hoa tàn cánh 
rơi rụng hết chỉ côn lại gương hột. 


Vì hoa sen có ba đặc chất như trên, vượt bực hơn các loài 
hoa khác đó là điểm độc đáo của nó cho nên dùng làm một biểu 
tượng để dụ cho diệu pháp”. (Thái Hư đại sư, Huyền luận về Kinh 
Diệu pháp Liên hoa, bản dịch của Thích Minh Lễ, Gia Định: Vạn 
Đức tự, 1968, tr. 43,43). 


Hoa sen đã trở nên một biểu tượng triết lý tỉnh thần của 
người Việt nam: 


“Trong đâm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh bông trắng lại xen nhụy vây. 
Nhụy vàng bông trắng lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 
(Ca dao) 


Ngộ Án thiền sư đã diễn tả diệu tính của hoa sen trong bài kệ 7j 
Tịch: 


Nguyên văn chữ Hán: 
2š Ti 
b) ‡# l ## rAS ø nj S, 


?t!b là íS bị Št, 
dị EM 
ñ# M§ LH j4 Zk Íếo 


lút lH Rù 


Phiên âm chữ Hản: 


Thị tịch 


39 


Diệu tính hư vô bất khả phản, 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 
Liên phát lô trung thấp vị can. 


(Ngộ Ấn thiền sư) 
Dịch nghĩa: 
Lời đặn trước khi mất 


Diệu tính rồng không, khó thấy thay, 

Nhưng khi tâm rỗng không, ÿ thức giác ngộ thì hiểu được (diệu 
tĩnh) ngay. 

Giống như ngọc đối trên đỉnh núi cao màu sắc vẫn tươi nhuần 
nhã, 

Như hoa sen nở trong lò lửa mà hương sắc vẫn chưa phai. 


90 


Tự tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 
Chương 3 
Ø trai UẶt tôryg, clw 0 học uở 


Nói tới Phật giáo Việt Nam, nhiều người thường nghĩ rằng Thiền tông là 
một môn phái truyền thống chính yếu. Nhưng thật ra, ngay từ đời nhà Lý 
các thiền sư cũng đã tu luyện nhiều pháp thuật của Mật tông nữa. Quyền 
“Thiên uyền tập anh” đã ghi lại rằng thiền sư Vạn Hạnh đã có nhiều pháp 
thuật cao cường, Ngài có thể sai khiến được thú vật ở núi rừng cũng như 
ở nơi đồng bằng phì nhiêu, các lời nói của Ngài là những sắm ký có 
nhiều ứng nghiệm, và ngay cả việc dùng thần lực để cứu chữa bệnh tật. 
Sách này còn ghi lại những thần lực của đạo sĩ Thông Huyền và thiền sư 
Giác Hải về việc các Ngài niệm thần chú để bắt hai con cắc kè im ngay 
tiếng kêu đã làm điếc tai của vua Lý Nhân Tông. 


Thiền phái Tì-ni-đa-lưu-chi đã có sự kết hợp với Mật giáo, thật 
vậy Ngài Tì-ni-đa-lưu-chi đã dịch kinh “Đại-thừa Phương-quảng Tổng- 
fr” (Mahayana Vaipulga Dharam Sutra). Kinh Đà-la-m là một trong 
những kinh của Mật giáo. Mật giáo sử dụng các thế lực của thần linh, 
thần chú và các ấn quyết để tạo nên những thần lực chế ngự quỷ thân. 
Đây là một tín ngưỡng đại chúng của dân tộc Việt Nam cũng như ở Ấn 
độ và Trung Hoa. Các thiền sư Việt Nam không thể chỉ ngồi toạ thiền 
một đời trong tịnh thất đề mong chờ một sự đắc đạo một cách “đồn ngổ”. 
Các thầy đã đi vào cuộc đời để giúp đỡ các nhu cầu tín ngưỡng của quần 
chúng. Các thầy đã đến các chùa chiền, các đạo tràng mà thuyết pháp và 
nhiều khi để tăng cường uy lực của Thiên giáo, họ đã sử dụng các thần 
lực của Mật giáo để chế ngự sự phá hoại của quỷ thần, để giúp đỡ cho 
đại đa số quần chúng Phật tử. Hơn nữa Vạn Hạnh thiền sư có một khiến 
thức uyên bác, Ngài không những rất giỏi về Phật học mà còn giỏi về 


91 


Không học và Lão học nữa. Ngài đã sử dụng kinh Dịch mà tiên đoán 
việc tương lai và đã soạn các bài sắm ký. Thêm vào đó, Ngài cũng đã sử 
dụng môn phong thuỷ học để giúp vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư 
đến Thăng Long. 


Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu: 


Tư tưởng Mật tông, 
Sắm vĩ học và Phong thuỷ học trong văn học nhà Lý. 


I. Tư tưởng Mật tông trong văn học thời Lý 


Đề tìm hiểu Mật giáo trong văn học đời Lý chúng tôi sẽ trình bày: 
A. Triết lý căn bản của Mật tông. 

B. Di tích khảo cô về Mật giáo ở Việt Nam. 

C. Tư tưởng Mật tông trong thơ văn thời Lý. 


A. Triết lý căn bản của Mật tông 


Chủ trương căn bản của Mật tông là một sự gìn giữ bí mật về 3 việc 
sau đây: Thân mật, Ngữ mật và Ý mật. 


a. Thân mật là sự giữ gìn bí mật về thân thể, để thực hiện người ta 
dùng những pháp ấn tức là các lỗi bắt ấn bằng bàn tay trong khi cử hành 
nghỉ lễ để tạo nên những huyền năng pháp thuật. 


b. NWgữ mật hay khâu mật là gìn giữ bí mật về ngôn ngữ bằng 
cách miệng đọc các câu thần chú bằng tiếng Phạn gọi là “c”. Chú đà- 
la-m hay chơn ngôn giúp chúng ta trừ khử các sự độc ác cùng với mọi 
phiền não chướng, chơn ngôn còn có thê dùng để cầu mưa hoặc đề trừ 
quỷ thần hoặc để chữa bệnh... Tuỳ theo mỗi trường hợp được sử dụng, 
thiền sư hay pháp sư sẽ đọc các câu chú khác nhau. 


Thật ra, chú đà-la-ni không hắn chỉ có ở Mật giáo, chúng ta còn 
thấy nhiều câu chú ở các kinh Nhật tụng, Bát-nhã Tâm Kinh... 


92 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


c. Ý một là sự gìn giữ về tư tưởng, thực hành bằng cách tham 
thiền. Các sư Mật giáo còn dung các linh phù tức là bùa chú. Linh phù là 
các lá khăn ấn có giá trị như một lá bùa hộ mạng, có thể đem đến sự may 
mắn, hạnh phúc, có thể trừ tà ma và giúp cho sự phát triển tâm linh. 


“Đà-la-ni, Pháp ấn, Linh phù là những phương tiện thiện xảo, 
những ký hiệu mật truyền để tạo pháp thuật nhiệm mâu, nói chung là 
dung để giữ gìn thiện pháp và ngăn ngừa ác pháp. Nhà đạo học thấy 
được ý nghĩa của Đà-la-ni, Pháp ấn và Linh phù thì tay bắt ấn, miệng 
đọc chú, ý quán tưởng linh phù thì thấy được 3 cải mật: thân mật, khẩu 
mật và ý mật, và hành theo 3 cái mật đó mà giữ mình và cứu đời. ” 
(Triệu Phước, Mật tông Phật giáo tỉnh hoa, Colorado, USA: Hội Ái hữu 
Mật giáo Hoa Kỳ, 1985, tr. 32). 


Nơi hành lễ của các vị sư Mật giáo được gọi là đàn pháp hay đạo 
tràng (tiếng Phạn gọi là Ä#andala). Trong cuộc hành lễ có một nghi lễ rất 
quan trọng là /Ê Quán-đảnh (tiếng Phạn gọi là Abhiseka) tức là lễ rưới 
nước phép hay nước Cam-lô bắt tử (tiếng Phạn gọi là Amira). Thiền phái 
Vạn Hạnh và thiền phái Trúc Lâm cũng đã sử dụng nghỉ thức này. 


Trong lời giới thiệu bản dịch tiếng Việt từ chữ Hán quyền “Kinh 
Chuẩn-đề Đà-la-ni” của Thượng Toạ Thích Viên Đức, cư sĩ Ngô Trọng 
Anh đã trình bày các nét chính yếu sau đây của Mật giáo: 


“Mật tông là một phương pháp tu đạo Phật như những tông phái 
khác (phương tiện thiện xảo) để tự giải thoát đạt Niết-bàn. Mỗi phương 
pháp có một sắc thái riêng hợp với căn cơ tu sĩ. Thiển tông hợp với tâm 
hôn của thế hệ trước chú trọng về nghệ thuật. Tịnh độ tông hợp với căn 
cơ của thế hệ ngày nay hợp về chữ Tín. Pháp tướng tông có một thời 
thịnh hành với những luận sư say sưa với chữ Huệ. Mật tông cũng vậy, 
đã và đang được duy trì bên Tây Tạng và Thiên Trúc với những cao tăng 
đi vào giải thoát bằng con đường Pháp thuật.” (Ngô Trọng Anh, Lời giới 
thiệu trong bản dịch Kinh Chuẩn-đê Đà-la-ni của Thích Viên Đức, Sài 
Gòn: Chùa Thiền Tịnh, 1973, tr. 6). 


93 


Các Kinh điển Một giáo hay Lạr-ma giáo thuộc vào thời kỳ cuối 
cùng của Phong trào Phật giáo Phát triển trong lịch sử Phật giáo Ấn độ. 
Chúng tôi sẽ trình bày về tư tưởng Mật giáo như sau: 


I. Thời kỳ cuối cùng của Phong trào Phát triển Phật 
giáo: các Kinh điên của Mật giáo / Lạtma giáo 


Mật tông ( #8 ZR,Srt. Tantra, Av.Tantrism/ Tantric religion/Tantric 
Buddhism) còn gọi là Mái giáo tức Bí mật giáo, và các tên khác là Chân 
ngôn tông, Kim cương thừa, Mật thừa. Mật giáo có nguồn gốc từ một 
truyền thống xa xưa của người Ấn độ về sự thực hành các nghỉ quỹ 
(tantra), nghi quỹ (#š #J) là phép tắc, nghi thức hành lễ, nhằm mục đích 
câu phước, trừ tai ách cho người đời. Mật giáo phát khởi khoảng thế kỷ 
thứ 5 Tây lịch, đây là giai đoạn phát triển cuối cùng của Phật giáo ở Ấn 
độ. 


Mật giáo, về phương diện tư tưởng thì được dẫn xuất từ tư tưởng 
Phật giáo Phát triển, về phương diện tín ngưỡng thì chịu ảnh hưởng các 
nghi thức hành lễ của Tân Bà-la-môn giáo, tức Ấn độ giáo như cách tụng 
Thần chú để cầu phúc, trừ tai ách chịu ảnh hưởng của các tập tục cô 
truyền và của Bà-la-môn giáo. 


Tư tưởng Mật giáo được thành lập bởi 2 bộ kinh chính yếu là: 


1. Đại Nhật Kinh ( % H ẤŠ, Srt. Maha-Vairocana Sutra, Av. Great Sun 
Sutra/ Discourse of the Great Illuminator) xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 7 
CN, căn cứ theo đó, Mật giáo đã chính thức được thành lập. Phái “Chân 
ngôn thừa ” (Mantra Yana)/ Chân ngôn tông đã lây bộ kinh này làm căn 
cứ lý luận cho các giáo nghĩa của Mật giáo. Kinh này giải nghĩa các đức 
tính của Đại Nhật Phật (Maha- Vairocana Buddha/Great Sun Buddha), 
và dạy rằng thân xác của chúng sanh thì bình đẳng với Phật. Khi chúng 
sanh hoàn thành được những đức tính của Phật trong tâm thức của họ, 
khi tâm thức này chứ đựng được các đức tính của Phật thì tâm này được 
giác ngộ. 


2. Kim Cương Đỉnh Kinh ( ® RÍ TÑ #, Sa. Vajra- Sekhara Sutra, 


Av. Diamond Peak Sutra) xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7 CN. 
Phái Kim Cương Thừa (Varja Yana) lây bộ kinh này làm căn cứ. Phái 


94 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Mật giáo này kết hợp với phái Sakta của Ấn độ giáo. Phái Sakta sùng bái 
nữ thần Durga, có nhiều nghi thức bí mật, có nhiều trò ma thuật, và có 
nhiều hình thức “J2 ứình ” (Tantra/ Tantric sex) trong nghi quỹ. Do đó, 
phái Mật giáo này lấy chủ nghĩa khoái lạc, dục vọng làm lý tưởng, như 
vậy phái này đã làm mắt đi cái tư tưởng cao quý của Phật giáo. 


Mật tông nhấn mạnh về địa vị của urus (religIous Teachers), tức 
là các đạo sư tính thông những bí mật về nghi thức hành lễ với những 
bùa chú để giúp người thường về việc cầu phước, trừ tai ách như đã nói 
trên. Người Tây Tạng dịch chữ guru là “lama” (lạt-ma), nên Mật tông 
còn được người Hoa gọi là Lạt-ma giáo. 


Mật tông đã dùng nhiều kỹ thuật bùa chú, nỗi tiếng nhất là: 


1. Mandala: tiếng Việt Hán dịch là “ân viên cụ túc”, đây là một nghệ 
thuật bao gồm các hoa văn hình tròn và hình vuông đồng tâm, biểu hiện 
hệ thống đại vũ trụ (macrocosm), thế giới bản thể, và hệ thông tiểu vũ trụ 
(microcosm), thế giới hiện tượng. Mandala được làm bằng đất, được 
dùng làm lễ vật cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện... 





Mandala 


2. Mantra: là các thần chú gồm nhiều chữ hoặc nhiều câu được tin 
tưởng rằng có một nội dung chứa đựng ý nghĩa thâm sâu và có một phép 
mâu huyền diệu, thường được viết hoặc được phiên âm từ tiếng Sanskrit. 
Câu thần chú nỗi tiếng nhất là “chứ lục tự đại mình” (the six character 
reat bright Mantra) tức là câu chú, hay chân ngôn, gồm có 6 chữ. Mỗi 
chữ đều phóng ra một luồng ánh sáng có công năng biến đổi sự tối tăm 
của 6 nẻo luân hồi trở nên sáng lạn, đó là câu thần chú: 


“Ơm Mani Padme Hum`` 


95 


phiên âm Hán Việt: “4n Ma-ni Bát- di Hồng 

dịch: “Óm, ngọc quý trong hoa sen, Hum.” 

nghĩa: 

- Ởm hay Án: là một âm tiết thiêng liêng trong Ấn độ giáo, tiếng mở đầu 
cho các câu chú để làm cho quỷ thần khiếp đảm, không dám gây rối. 
- ngọc quý (mani nghĩa là jewel=ngọc quỷ): biểu hiện cho Bồ-đề tâm 
(bodhicitta). 

- hoa sen (padme nghĩa là lotus fÏower= một loài hoa linh thiêng của 
Phật giáo); hoa sen: chỉ tâm thức con người. 

- ngọc quý írong sen có ý nghĩa là tâm Bồ- đề nở trong lòng người. 
- Hum hay Hồng có nghĩa là đại diện cho tỉnh thần của sự giác ngộ, còn 
có nghĩa là sự che chở của thiên thần đến với người niệm chú để được tai 


qua nạn khỏi. 
v © 
2J II 3| lề 
TP NNG| 
OM MANI PÄDME HUM 


Mantra 


Dharami là một dạng câu thần chú như Mantra, nhưng những câu 
Đà-la-ni thường dài hơn. 


3. Mudra: là thủ ấn hay dùng ngón tay để bắt ấn (hand positions). 
Thủ ấn là biểu tượng của các vị trí của bàn tay, tùy theo vị trí của bàn tay 
để biết dấu hiệu biểu lộ một ý nghĩa đặc biệt liên quan đến Phật tánh và 
trình độ giác ngộ. 





Mudra 


96 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Vào khoảng thế kỷ thứ § sau Tây Lịch, một chùa lớn của Mật giáo 
được thành lập: Vua Dharmapada (766-829 TL) đã xây chùa Vikramasila 
ở vùng Tây Bắc Ấn độ, ngày nay thuộc khu vực Sultanganja ở Bhagalpu 
thuộc tiêu bang Bihar. Đây là trung tâm phát huy tư tưởng và thực hành 
tín ngưỡng của Mật giáo. 


Mật giáo đã có những Đại sư như Subha Karasimha (Thiện vô Úy, 
# #t , 637-735, người Trung Án), Vajra Bodhi (Kim cương Trí, ® 
Ñll #3, 671-741, người Nam Ấn), Amoghavajra (Bất không kim cương, 
4 # ® Ril, 705-774, người Tích Lan), Nhất Hạnh ( — ÍT; 683 - 727) 
là vị sư người Trung Hoa đã giúp việc dịch Đại Nhật Kinh với 3 vị Đại 
sư Án độ và phát triển Mật giáo ở Trung hoa. 





Đại sư Padmasambhava (Hán-Việt. Liên hoa sinh, cuối thế kỷ thứ 
8) đã đem Mật giáo truyền qua Tây Tạng, và sáng lập nên Lạt-ma giáo. 
Mật tông ở Tây tạng có nhiêu kinh điền, đặc biệt là zàng /„c là những 
văn bản được trước tác, nhưng được chôn giấu để người đời sau tìm ra 
theo thông báo vào một thời điểm nhất định. Bộ tàng lục nỗi tiếng nhất là 
bộ Tử Thư. 


Tử thư (2E )/ Cuốn sách của người chết (Av. The book of the 
Dead), tiếng Tây Tạng là “bardo thodol”, nguyên nghĩa là “Giải thoát 
qua âm thanh trong (tình trạng) thân trung hữu/ thân trung uân/ thân 
trung ấm” (Av. Liberation through hearing during the Intermediate 
sai). 


B. Di tích khảo cổ về Mật giáo ở Việt Nam 


Nhà khảo cổ học Hà Văn Tắn đã cho biết vào năm 1963, tại kinh 
đô Hoa Lư cũ của nhà Định đã khai quật được bia đá, trên bia có khắc 
những câu kệ và chú Đả-la-ni dựng vào năm 973 dưới thời Đình. Bia này 
là một trụ đá có tám mặt, mỗi mặt rộng sáu phân rưỡi. Trên mặt bia đều 
có khắc chữ Hán, bắt đầu bằng câu “Phật đỉnh Tôn thắng gia cú linh 
nghiệm Đà-la-n?° do Tình hải quân Tiết chế Nam Việt Vương Đinh Liễn 
tạo lập. Những cột khắc kinh Phật như vậy người ta gọi là Kinh tràng. 


“Những dòng chữ trên cột đá không phải là kinh Phật mà chỉ là 
bài thân chủ trong kinh Phật. Trong các bản dịch kinh tiếng Trung quốc 


97 


các bài thần chú không dịch nghĩa mà chỉ dịch âm theo tiếng Phạn 
(Sanskrit). Những thần chú ấy đối với những người theo Phật giáo có 
một ý nghĩa bí mật thiêng liêng, họ gọi là “chân ngôn” hay Dharani 
(Đà-la-m): Bài chủ trên cột đá Hoa Lư là ở trong kinh “Phật đỉnh Tôn 
thắng Dharani ” (Unjavijjaya dharani). Câu đâu tiên cũng cho biết như 
vậy: “Phật đỉnh Tôn thắng gia cú linh nghiệm Dharani viết”. Gia cú linh 
nghiệm ở đây là chỉ vào những câu thân chủ linh thiêng này. Từ đời 
Đường ở Trung quốc, những người theo đạo Phật đã quen goi lời chú 
của bài kinh này là “Gia cú linh nghiệm bản”. Triều Nghị đại phu đời 
Đường là Vũ Triệt đã từng viết bài: “Gia cú linh nghiệm Phật đỉnh tôn 
Đà-la-ni ký” năm §19 (Đại Tạng Kinh, q. 19, trang 368). (Hà Văn Tắn, 
Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa phát hiện ở Hoa Lư trong tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử số 76 tháng 7 năm 1965, Hà Nội; trích dẫn bởi 
Nguyễn Đăng Thục trong Thiên của Vạn Hạnh, Sài Gòn: Kinh Thị, 
1973, tr. 40-41). 


Di tích ở thế kỷ X nói trên cho biết sự hành trì các chú Dharani của 
Mật giáo rất được phô thông trong tín ngưỡng Việt Nam vào các triều 
Đinh, Tiền Lê, Lý. Có thể nói Mật giáo đã thịnh hành tại Việt Nam kể từ 
ngày thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi đến Việt Nam đề phô biến qua các triều 
Đinh, Tiền Lê, Lý. 


C. Tư tướng Mật tông trong thơ văn thời Lý 
1. Không Lộ thiền sư: 


Sách của nhà chùa có nói rằng: “Sau khi đắc đạo, ông Không Lộ 
thiền sư (2— 1119) có thể bay ở trên không, đi ở mặt nước, có thể làm 
cho cọp phải cúi núp, rồng phải hàng phục, những sự kỳ quái không ai 
lường.” (Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942, tr. 66). 


Không Lộ thiền sư diễn tả phép đốn ngộ của Thiền giáo hoà lẫn 
với ma thuật của Mật giáo và hào khí của Pháp sư: 


Nguyên văn chữ Hán: 


98 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


c_- 
Ï# (8 Bề từ th nỊ E, 
Sỹ lễ ý# H % #E BA. 
78 f3 ï .L iM lệ I8, 
E BỊ — #§ # Ä Iễ, 


Phiên âm Hán Việt: 
Ngôn hoài 


Trạch đắc long xà địa khả cư, 

Dã tình chung nhật lạc vô dư. 

Hữu thì trực thướng cô phong đính, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thải hư. 


Dịch thơ: 


Lrưựa nơi rỗng rắn đất a người, 
Cả buổi tình quê những mảng vui. 
Có lúc thẳng lên đầu búi thẩm, 


Một hơi sảo miệng, lạnh bầu trời. 
(Ngô Tât Tô dịch, Bây fổ lòng mình) 


Dịch nghĩa: 


Cái đát hang rồng, ô răn đổi với mình là chô rát hợp và có thê ở được. 


Chọn được chỗ ấy, môi tình yêu đồng quê sẽ khiên mình vui vẻ suốt ngày. 
Có lúc lên thăng trên đỉnh nủi, và thôi một bài sáo, 
Nủi cao, cảnh văng, tiêng sáo đìu hiu làm lạnh cả bấu trời. 


99 


2. Đạo Hạnh thiền sư (2? - 1115) là một vị pháp sư có phép thuật cao 
cường, đã sử dụng sự thần bí của Mật giáo với sự kết hợp của Thiền 
giáo. 

Sau khi tu luyện pháp thuật viên mãn, Đạo Hạnh thấy mình có đủ 
khả năng để trả thù cho cha, nên mới tìm đến sư Đại Diên, đánh sư Diên 
đến phát bệnh mà chết. Từ đấy, thù xưa rửa sạch, việc đời văng lặng, 
Đạo Hạnh mới đi chu du khắp các tùng lâm đề tìm học pháp Thiền. Nghe 
nói Kiều Trí Huyền thiền sư hoá đạo ở chùa Thái Bình, Đạo Hạnh đích 
thân đến tận nơi tham yết và trình bài kệ hỏi về chân tâm: 


Nguyên văn chữ Hán: 


llÌ 8 4 4 


3; N FE + ñ# 2, 
2 #II lhj j Z ä !ù. 
lễ 3E †g H9 Bñ 25 ã, 
T7 Rimmin Eh mã Sẽ. 


Phiên âm Hán Việt: 


Vấn Kiều Trí Huyền 

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim), 
Bát trí hà xứ thị chân tâm. 

Nguyên thu) chỉ đích khai phương tiện, 
Liễu kiến như như đoạn khổ tâm. 


Dịch thơ: 


Lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, 
Chẳng biết nơi nào phải chơn tâm? 
Củi mong chỉ thắng bày phương tiện, 
Thấy rõ như như hết khô tâm. 

(Thích Thanh Từ dịch) 


100 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch nghĩa: 


Đã từ lâu đệ (em) còn lẫn lộn trong bụi trần, chưa biết đến vàng (chân 
Ùý), 

Chẳng biết chân tâm ở nơi nào cả? 

Vậy xin Ngài hãy mở phương tiện để chỉ cho thấy được cái đích mà đi 
tới, 

Để cho đệ (em) thấy được chân như mà khỏi phải đi tìm kiếm một cách 
khổ sở. 


3. Kiều Trí Huyền: 
Thế rồi Kiều Trí Huyền thiền sư mới đáp lại bằng bài kệ: 


Nguyên văn chữ Hán: 





+: 4 1 5S E 
fll th ờn H 5ã Tế !Ù 
*ị 2 là Z 5 lễ 
Đã IE] St Tế Mi nh $r 


Phiên âm Hán Việt: 
Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chỉ vấn 


Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm 
Cá trung mãn mục lộ thiên tâm 
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo 

Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tâm. 


101 


Dịch thơ: 


Mình ngọc vang đưa tiếng ảo huyền, 

Ở trong vẫn lộ tắm lòng ì thiên, 

Cái sông đành cối Bỏ- đề đó, 

Muốn tới, còn xa máy dậm nghìn. 

(Ngô Tất Tố dịch, Kiều Trí Huyền trả lời về chân tâm) 


Dịch nghĩa: 
Trả lời Từ Đạo Hạnh hỏi về chân tâm 


Trong cái thân thể bằng ngọc của Phật vẫn có những âm thanh huyền 
diệu diễn ra, 

Lòng thiền hiện ra một cách rõ ràng. 

Như hột cát hằng hà sa số ở bờ sông, chỗ nào cũng là cõi chính giác (Bồ- 
đề), 

Tuy nhiên muôn đi đên cõi chánh giác cũng phải vượt qua muôn ngàn xa 
cách. 


Như đã trình bày, những lời chú là những “câu nói bí mật” thường 
không có ý nghĩa đối với người thường, nhưng đối với các vị pháp sư và 
các đạo sĩ thì “c⁄” là một phương tiện để tập trung tinh thần cho đồng 
điệu với “ý niệm bí mật” mà ý nghĩa biểu lộ trong khi thực hiện có sự 
liên hệ đến những trạng thái ý thức cùng một cơ câu “làn sóng luôn luôn 
chuyển động” với ý thức của vũ trụ. Bởi vì tất cả vũ trụ hiện tượng ở ba 
CÕI: dục giới, sắc giới và vô sắc giới chỉ là ba động: làn sóng âm thanh, 
làn sóng màu sắc, làn sóng ánh sáng. Bởi thế nên, Kiều Trí Huyền thiền 
sư đã trả lời câu hỏi của Đạo Hạnh về chân tâm bằng một bài kệ như là 
một bài chú. 


Nguyễn Đăng Thục đã kết luận về tinh thần ma thuật thần thông 
với Thiên tông vào đời Lý như sau: 


102 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


“Nhưng có một điều chúng ta phải công nhận là khuynh hướng ma 
thuật thần thông là một khuynh hướng thực tiễn tiên phong cho tỉnh thân 
khoa học thực nghiệm và kỹ thuật. Vào bước đâu công cuộc xây dựng 
nên tự chủ của dân tộc tỉnh thân ấy hẳn có trả lời cho nguyện VỌng 
chung của quốc gia Việt Nam thời Đỉnh, Lý; cho nên Phật giáo Thiên 
tông bấy giờ thiên về ma thuật thân thông, tưởng không có chỉ đáng lạ 
vậy. 


[.. .] 7w tưởng ma thuật ấy muốn làm chủ những quyên năng thiên 
nhiên, cả thiên nhiên ngoại giới lần thiên nhiên nội giới, chính là tỉnh 
thân thiên học thân thông, như chúng ta đã thấy ở các thiên sư trứ danh 
đời Lý. ” (Nguyễn Đăng Thục Sđú, tr. 272, 273, 274). 


H. Sấm vĩ học trong Văn học thời Lý 


Sám vĩ học là môn học suy đoán về tương lai của đất nước hay một 
đẳng cứu thế nào sẽ ra đời. Sắm vĩ học thường dựa vào khoa bói toán của 
kinh Dịch, căn cứ trên lý thuyết âm dương và lý thuyết Ngũ hành để suy 
đoán tương lai thường là thời vận của một nước. Bởi thế nên, sắm vĩ học 
thường được sử dụng trong địa hạt chính trị. 

Vua Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược và tàn ác, dân tình chán 
ghét. Khi vua Lê Long Đỉnh còn tại vì thì một hôm trời mưa to, sét đánh 
ngã một cây gạo lớn ở làng Diên Uẫn (thuộc châu Cổ Pháp) là nơi quê 
quán của Lý Công Uấn. Vỏ cây lộ ra một bài sắm, và bài sắm này được 
lưu truyền trong dân chúng lúc bấy giờ, coi như là điềm báo hiệu của một 
việc thay ngôi đồi chủ. 

“Vua (Lý Thái Tổ) khi còn bé đã thông mình khí độ rộng rãi. Du 
học ở chùa Lục Tổ. Sư Vạn Hạnh trông thấy vua, lấy làm lạ, nói rằng: 
“Đây là một người phi thường! ”... Trong làng vua ở, có cây gạo bị sét 
đánh, đề dấu vết thành chữ như sau: 


Nguyên tác chữ Hán: 


II 


đi ‡ 


ai 
TỀ} 
T 


103 


Phiên âm Hán Việt: 
Sám ngôn 


Thụ căn liễu liễu (yếu), 
Mộc biểu thanh thanh. 
Hoà đao mộc lạc, 
Thập bát tử thành. 
Chấn cung hiện nhật, 
Đoài cung ẩn tỉnh. 
Lục thất niên gian, 
Thiên hạ thái bình. 


Dịch thơ: 
Lời sắm 


Rễ cây thăm thẳm, 

Vỏ cây xanh xanh, 

Cây “hoà đao” rụng, 
Mười tám hạt thành. 
Phương Đông hiện nhật, 
Non đoài ẩn tỉnh. 
Khoảng sảu bảy năm, 
Thiên hạ thái bình. 


104 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Cước chú: 
Bài thơ không đề tác giả, nhưng có thể tiên đoán chính Vạn Hạnh 
thiền sư là tác giả. Bài thơ được truyền miệng khắp dân chúng. 

Sư Vạn Hạnh bèn nói với Lý Công Uẩn rằng: “Gần đây tôi thấy 
lời sắm lạ, biết răng nhà Lê tất phải mất mà nhà Nguyễn (Lý) tất phải 
lên. Họ Nguyễn (Lý) không còn ai nhân từ khoan dung như ông, lại được 
lòng dân. Tôi đã hơn 70 tuổi, chỉ ân hận không kịp thấy đời thịnh trị mà 
thôi.” Lý Công Uẩn sợ lời nói ấy bị tiết lộ, bảo Vạn Hạnh đến ẩn náu ở 
Ba Sơn”. (Việt Sử Lược, II, Ib, trích dẫn bởi Nguyễn đăng Thục trong 
quyền “Thiền của Vạn Hạnh”, tr. 75, 79). 


AI cũng tiên đoán chính Vạn Hạnh thiền sư đã làm ra bài sắm này, 
sau khi ý thức được lòng dân oán ghét Lê Long Đỉnh, nên tiên đoán vận 
nước. Bài sắm có một giá trị tâm lý chính trị là tuyên truyền ngầm trong 
dân gian để chuẩn bị nhân tâm và dọn đường cho đệ tử của mình là Lý 
Công Uấn bước lên ngôi vua. 

Tương truyền thiền sư Vạn Hạnh đã giải đoán bài sắm trên và phổ 
biến lời tiên đoán này trong dân chúng, chúng ta có thể giải nghĩa như 
Sau: 

* câu 1: “/u căn liễu liễu”: thụ là cây cối lớn, căn ‡R là gốc TỄ, sốc là 
vua, còn chữ liễu thì đồng âm với chữ yếu Z là chết non; như vậy câu 
này ý nói nhà vua chết yếu. 

* câu 2: “mộc biểu thanh thanh”: mộc là cây có lá xanh, biểu là bên 
ngoài, mộc biểu là vỏ cây nghĩa bóng là bề tôi; hanh TŸ là màu xanh, âm 
gần giống với chữ thạnh ;# có nghĩa là thịnh vượng; câu này có nghĩa là 
một người trong quân thần (bề tôï) sẽ lên nắm chính quyên. 





* câu 3: “hoà đao mộc lạc” thì ba chữ hoà Z§ (có nghĩa là lúa còn có 
vỏ), chữ đao !j (là cái đao), hoà đao là tên một loài cây, hợp lại thành 
chữ Lê Š# là họ Lê, mộc là một loài cây, lạc là rơi xuống hay suy bại; 
như vậy câu này có nghĩa là nhà Lê suy tàn. 

* câu 4: “thập bát tử thành” thì ba chữ thập -[- ( có nghĩa là số mười), 
bát JÁ_ (có nghĩa là số tám), z -ƒ- (là con cái) hợp lại thành chữ Lý # 
(họ Lý), /hảnh là dựng nên, như vậy có nghĩa là nhà Lý dựng lên sự 
nghiệp. 


105 


* câu 5: “Chấn cung hiện nhật”: chấn ?Š là phương Đông, cưng là 
nhà lớn hay là một tiêng trong ngũ âm, chán cung là phương Đông, hiện 
là có mặt, nhát là mặt trời ý chỉ thiên tử tức là vua; như vậy câu này có 
nghĩa có nghĩa là thiên tử xuât hiện ở phương Đông. 

* câu 6: “ Đoài cung ẩn tỉnh”: đoài cung là phương Tây, ẩn là dấu 
đi, trái với hiện, /?nh là ngôi sao; như vậy câu này có nghĩa là một vì sao 
lặn ở phương Tây ý nói nhà Tiên Lê bị mai một. 

* câu 7: “Lực thất niên gian”: có nghĩa là khoảng sáu bảy năm. 

* câu 8: “Thiên hạ thái bình”: có nghĩa là cả nước được hưởng cảnh 
rât bình yên. 


Thiền sư Vạn Hạnh còn đã áp dụng rất nhiều phương cách tâm lý 
chính trị khác tỉ như cho loan truyên răng ở làng Cô Pháp có một con chó 
lông trăng xuât hiện mà trên lưng con chó lại có lâm tâm các lông đen 
mọc thành hai chữ “/h7ên ñ”, và cho đôn trong thiên hạ rắng con chó là 
tượng trưng cho năm Tuât và một bực thiên tử (mới) sẽ xuât hiện cũng 
vào năm Tuât (1010). 

Khi Lê Ngọa Triều vừa băng hà, thiền sư Vạn Hạnh liền tung lời 
tiên đoán trong mọi từng lớp dân chúng. 

Rồi Vạn Hạnh thiền sư cho dán các thông báo trên các ngã đường 
đi lại: 


“Nhà Lê chìm biển Bắc, 
Nhà Lý nẫy phương Nam. 
Bốn phương hết đâm chém, 


} 


Khắp nước hưởng bình an. 


Sau cuộc bàn thảo với Lý Công Uẩn, Đào Cam Mộc, một vị quan 
có nhiều thế lực trong triều đình, liên họp trăm quan trong triều đình 
ngay và tuyên bố “cuộc cách mạng” suy tôn Lý Thân Vệ lên ngôi vua để 
chấm dứt nhà Tiền Lê. Cuộc cách mạng đã thành công: ngoài sự yếm trợ 
của Vạn Hạnh thiền sư và Đào Cam Mộc, chính bản thân của Lý Công 
Uấn là một người có tư cách xứng đáng hơn ai hết ở trong triều lúc bấy 
giờ. Hơn thế nữa, Lý Thân Vệ là người đang thống lãnh quân lính của 
triều đình, quyền lực quân đội ở trong tay cũng là một trong những yếu 


106 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


tố tất thắng của cuộc cách mạng bất bạo động. Lý Công Uấn lên ngôi 
Hoàng đê năm 1010 tức là vua Thái Tô nhà Lý. 


HH. Phong thuỷ học trong văn học thời Lý 


Phong thuỷ học là môn học có các nguyên tắc đặt trên nền tảng 
triết lý của khoa học kinh nghiệm (a practical science / an experimental 
Sclence) để xem xét một địa điểm làm sao gia tăng được càng nhiều điều 
tốt lành càng tốt để xây nhà cửa, đền đài, chùa tháp, mộ phần và thành 

quách. Môn phong thuỷ học cũng căn cứ vào lý thuyết về khí, về âm 
dương và lý thuyết ngũ hành trong kinh Dịch. Bởi vậy, nên khi chọn 
phương hướng xây cất còn căn cứ vào Hà Đồ và Lạc Thư trong kinh 
Dịch. 

Vua Lý Thái Tổ vừa lên ngôi thì ban hành “Thiên đô chiếu” có 
những nhận định như sau: 


“Đất Hoa Lưu chật hẹp không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội 
được, nên phải dời kinh đô về Đại La, vì thành Đại La là đất vượng địa, 
là nơi thượng đô của để vương muôn đời. Ở vào giữa khu vực của trời 
đất có thế hỗ cứ long bàn, chính ngôi đông tây nam bắc, tiện thế hướng 
bội của núi sông, đất rộng và phẳng, cao và sáng sủa, dân cư không lo 
ẩm thấp muôn vật đều được giàu. nhiều, khắp xem trong cối nước Việt ía, 
thì ở đấy là hơn cả, thực là chỗ yếu hội bức tấu của bốn phương, nơi 
thượng đô của đề vương muôn đời, ta nay muốn nhân cái địa lợi ấy để 
định chỗ ở. ” (Trần Trọng Kim dịch, Chiếu dời đô, trong Việt Nam sử 
lược, Sài Gòn: Bộ Giáo Dục VNCH Sài Gòn tái bản, 1971). 


Khi dời đô về Đại La xong, Lý Thái Tô lẫy cớ có điềm trông thấy 
rồng vàng hiện ra nên bèn đổi Đại La thành là Thăng Long thành, tên 
kinh đô mới của nhà Lý. Thăng Long có nghĩa nôm là “con rồng bay 
lên” biểu hiệu cho long tự hào dân tộc, tin tưởng ở sự vươn lên và sự 
trường tồn của dân tộc. 


Đến đầu tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung đã đại 
phá quân Thanh, tiên chiêm kinh đô Thăng Long của nhà Hậu Lê. Lúc 


107 


bấy giờ dòng họ nhà Hậu Lê vẫn muốn khôi phục lại vương triều. Bởi 
thế nên, vua Quang Trung đã cho Nguyễn Thiếp xây tại Nghệ An một 
kinh đô gọi là “7rung đổ”. Khi Trung đô vừa thành lập xong, vua liền 
cho lịnh đôi Thăng Long ra là Bắc Thành hắn đề dân chúng quên dần cô 
đô Thăng Long mà nhà Hậu Lê đã làm kinh đô cho một vương triều dài 
361 năm (1428 — 1789). Nhiều kỷ niệm sâu đậm trong lòng của nhân dân 
như đã thể hiện qua nhiều tác phâm “hoài Lể sau này. Thăng Long, kể 
từ khi được thành lập vào năm 1010 đến khi được đổi tên là Bắc Thành 
năm 1789, đã là kinh đô nước ta suốt 779 năm. Vào năm 1831, tức là 
năm Minh Mạng thứ 12, vua Minh Mạng đã đổi tên Bắc Thành ra là Hà 
Nội. Hiện nay Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam bao gồm thành Hà Nội 
cũ và các quận ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm và 
Thanh Trì. 


Ngay từ trước khi Lý Công Uân dời đô về Thăng Long, đất Thăng 
Long đã gắn liền với một lịch sử xa xăm nhứt của dân tộc Việt Nam. 
Thời Hùng Vương thứ VI, Phù Đồng Thiên Vương, người làng Phù 
Đồng, quận Gia Lâm, ngoại thành Thăng Long, đã đánh đuôi giặc Ân. 
Thủ đô nước Âu Lạc đời Thục An Dương Vương (đầu thế kỷ III trước 
Tây lịch) ở vùng Cổ Loa thuộc quận Đông Anh, ngoại thành Thăng 
Long. Vào thế kỷ VI chính quyền đô hộ quận Giao Chỉ dời thủ phủ đến 
thành Tống Bình, tức là thành Đại La. Ngô Quyền ở thế kỷ X cũng đóng 
đô ở Cổ Loa. Hai triều Đinh (968 — 980) và Tiền Lê (980 — 1009) lấy 
Hoa Lưu làm thủ đô được 42 năm. Năm 1010, Lý Công Uần dời đô từ 
Hoa Lư về Thăng Long. 


Do sự tin tưởng vào phong thuỷ học mà việc chọn địa điểm, 
phương hướng và coI ngày, giờ khởi công xây dựng một ngôi chùa đã 
được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Các ngôi chùa lớn đều được dựng lên ở 
những nơi có sơn, có thuỷ, và cách kiến trúc thường phối hợp với cảnh 
sắc thiên nhiên. Cảnh chùa tô điểm thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, và 
ngược lại thiên nhiên tô điểm thêm nét đẹp tâm linh của cảnh chùa. Nơi 
nào được xem là “danh lam thắng cảnh” thì thấy ở đó hình ảnh của ngôi 
chùa nôi bật trong cảnh sắc của thiên nhiên. Trong quyền “4ø tượng” do 
chùa Thiền Pháp, ở thôn An Trạch (Hà Nội), ân tống có đoạn nói về việc 
lập chùa theo sự tin tưởng của thuyết phong thuỷ như sau: 


108 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


“Lập chùa ở xứ nào, nên chọn đất lành, ngày lành, giờ lành. Đất 
lành là bên trái nên rộng trồng, hoặc có sông HĐÒI, aO hồ ôm bọc, bên 
phải hỗ sơn (tay hổ) nên cao dày, lớp lớp quay đầu lại; hoặc có hoa sen, 
tràng phan, bảo cái” hoặc có rồng, phượng, rùa rắn'” ) chầu bái. Ấy là đất 
dương cơ ưa (tay) hỗ vậy. Cũng lại nên cưỡi đảo lại, như người cưỡi 
ngựa đi thi đầu phải ở phía trước, dòng nước chảy đảo sang bên trái. Nếu 
là đảo ky (cưỡi đảo lại); mạch vào từ phía trước vậy. Trước mặt hoặc có 
minh đường hoặc không minh đường đều được cả. Đàng sau không nên 
có núi (áp) bức. Thế là đất lành. (Còn muốn coi) ngày tốt, giờ tốt, nên 
dùng sách Ngọc Hạp, Tu Cát, xem nhận cho kỹ. 


Nếu hay (được) những phương cách như thế, thì hay (được) hưng 
hiển đạo Pháp, người trú trì (ở chùa) sinh trí tuệ, người thí chủ được đại 
công đức, âm phúc đến con cháu vậy. Nếu không được như thế, thì sau 
tất sớm hư hoại không có công đức gì. Hãy cân thận vậy.”... 


Ghi chú: 
(1) Những gò đất có hình thể giống những vật ấy. 
(2) Đất xây dựng nhà cửa, trái với đất âm phân là đất để mồ mả. 


(Trích dẫn bởi Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng trong quyền Kiến trúc Phật 
giáo Việt Nam, tập I, Sài Gòn: Đại học Vạn Hạnh, 1972, tr. 42, 43). 


109 


Chương 4 


Chúng tôi gọi “fình thiên” để chỉ những tình cảm sâu đậm 
giữa thiền sư và quần chúng. Thiền sư có một đời sống đạo đức 
trong sáng như pha lê, nên cuộc đời của các thiền sư được quần 
chúng coi như là tắm gương sáng để noi theo. Các thầy không 
những lo việc hướng dẫn đời sống đạo đức mà còn lo giúp đỡ các 
nhu cầu thực tế trong đời sống hằng ngày của quần chúng nữa. Dân 
chúng đều có lòng tôn kính thiền sư và ngược lại các thiên Sư cũng 
hết lòng lo lắng cho họ: zmới fình thiên nhờ vậy mà sâu sắc và tràn 
đầy kính yêu. Bởi thế nên, trong văn học thời Lý, ta thấy có nhiều 
vua, quan đã hết lời ca tụng thiền sư, ngược lại cũng có nhiều thiền 
sư đã tán dương công đức của các bậc vua, quan, anh hùng của dân 
tộc trong việc phát huy Đạo Pháp. 


I1. Vua Lý Thái Tông (999-1054) tôn vinh thiền sư 
Tì-nï-đa-lưu-chi (Srt. Vinitaruci [? — 594]) 


Nguyên văn chữ Hán: 


Eñ 2® BỊ, 
2 l8 lễ, 
ñ8 ĐB ÍB, 
— tù ï. 
#I 


m- + 


H 
Nh 4 lu 
R 
# 


tr 


ÑI 


Bế [ấ 
nh 


ri đ] \Ì† Kf BÍ bÑ ĐH 
Bì 4# vÌ† Kí HỀ 3m NH 
Ni 


{ 
# 


So 


110 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(Lý Thái Tông, 7ruy tán Pháp Vân tự Tì-ni-ẩa-lưu-chỉ thiên sư) 


Phiên âm Việt Hán: 


“Sáng tự Nam lai quốc, 

Văn quân cửu tập thiển. 

Ứng khai chư Phật tín, 

Viễn hợp nhất tâm nguyên. 
Hạo hạo Lăng Già nguyệt, 
Phán phân Bát Nhã liên. 

Hà thời lâm diện kiến, 

Tương dữ thoại trùng huyễn ”. 


(Lý Thái Tông, Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chỉ thiên sư) 


Dịch thơ: 


“Cði Nam đẫu bước tới, 
Nghe đã đượm mẫu thiên, 
Tìn Phát mong thêm rộng, 
Nguồn lòng khéo hợp duyên. 
Non già lông bóng nguyệt, 
Cõi Nhã nức mùi sen. 

Họp mặt chừng bao tả? 
Cùng nhau giảng lẽ huyn.” 


(Ngô Tất Tố dịch, Khen Thiển sư Tì-ni-ấa-lưu-chi) 
Dịch nghĩa: 
“Thiên sư Tì-ni-đa-lưu-chỉ đã tình nguyện đến nước Nam trước 


tiên, 


111 


Nghe nói ông đã học đạo Phát từ lâu. 

Vì muốn phát triển đạo thiển, 

Không quản ngại đường xa đến đây từ nước Ẩn-độ. 

Bây giờ Ngài đã mắt, nhưng đạo hạnh của Ngài vẫn còn trong 
sáng văng vặc như ánh sáng trăng râm ở trên núi Lăng-già, 

Đạo hạnh ấy cũng toả hương thơm nông của mùi hoa sen ở trong 
cối Bát-nhã. 

Không biết đến bao giờ tôi mới gặp mặt Ngài, 

Để cùng nhau đàm đạo về cái lẽ huyền vi và mâu nhiệm của đạo 
Phật”. 


(Lý Thái Tông, Khen Thiên sư Tì-ni-đa-lưu-chi) 


Thiền sư Vinitaruci (phiên âm Hán việt. 7ì-ni-đa-lwu-chi) là 
một thiền sư người Ân độ đã sang Trung Hoa vào khoảng năm 574 
để truyền bá Phật giáo. Khoảng năm 580, Ngài sang Việt Nam để 
tiếp tục truyền bá giáo lý nhà Phật, Ngài đã lập nên fhiên phái Tì- 
ni-đa-lwu-chỉ. Vạn Hạnh thiền sư đã thuộc về đời thứ XII của thiền 
phái này. Ngài trú trì tại chùa Pháp Vân, tức chủa Dâu, ở Bắc Ninh 
ngày nay. 


2. Vua Lý Nhân Tông (1064-— 1127) tán dương thiền 
sư Vạn Hạnh, thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 
Huyền 


a. Tán dương Vạn Hạnh thiền sư 


Nguyên văn chữ Hán: 


Thˆ ⁄— 


Ñ {1T BÍ — ER, 
E ẤT tí ñR ñực 
#§ lãi 2: th È, 
†E % 3 + lá, 


JUU 





"tư 

















112 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 
Phiên âm Hán Việt: 


Vạn Hạnh dung tam tỂ, 
Chân phù cô sắm thi. 
Hương quan danh Cổ Pháp, 
Trụ tích trấn vương kỳ. 


(Lý Nhân Tông, Truy án Vạn Hạnh thiên sư) 
Dịch thơ: 


“Vạn Hạnh họp ba cõi, 
Chân thật lời sắm xưa. 
Quê hương Cổ Pháp, 

Gậy Phát giữ nghiệp vua.” 


(Nguyễn Đăng Thục, Ca tụng Vạn Hạnh thiền sư) 
Dịch nghĩa: 


Vạn Hạnh có cái hiểu biết thông suốt cả ba cõi Trời, Đất, Người, 
Những lời nói của Ngài cũng giống như lời sắm đời xưa. 

Quê hương của Ngài ở Cổ Pháp, 

Ngài đã dùng “gậy nhà Phật” mà giúp cho kinh đô của nhà vua 
được vững bên. 


(Lý Nhân Tông, 7án đương thiên sư Vạn Hạnh) 


Vạn Hạnh thiền sư (929 — 1025) là vị sư đã chủ động trong 
việc xây dựng đề nghiệp nhà Lý như đã trình bày ở trên, bởi thế 
nên vua Lý Nhân Tông đã hết lòng ca tụng Ngài. Vạn Hạnh thiền 
sư đã từng giúp các vua thời Tiền Lê, Vạn Hạnh thiền sư đã từng 


113 


được vua Lê Đại Hành (trị vì từ 980 đến 1005) hỏi ý kiến trước khi 
xuất quân đánh Tống, vì vua rất tôn kính Ngài. 


“Đầu hiệu Thiên Phúc, nước ta bị tướng nhà Tống là Hầu 
Nhân Bảo đem quân sang đánh, vua Lê mời ông vào triều đề hỏi về 
sự được thua. Ông đoán trong ba ngày quân giặc tất nhiên phải lui. 
Rồi sau quả đúng như lời ông nói. Khi Lý Thái Tổ sắp thay nhà Lê 
làm vua, trong nước cũng xảy ra nhiều điềm lạ, ông đều đoán trúng 
được cả. Vì vậy, sang đời nhà Lý, ông lại càng được trọng đãi.” 
(Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942, tr. 29). 


b. Tán dương thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 
Huyền: 


Nguyên văn chữ Hán: 


#8 !ù ÉH 8, 

lj 4 Il X 4. 

th il 3 SỨ {L, 

— f# — T§ II. 

(Lý Nhân Tông, Tặng thiên sư Giác Hải và đạo nhân Thông 
Huyền) 


Phiên âm Hán việt: 

Giác Hải tâm như hải, : 
Thông Huyền đạo hựu huyền. 
Thần thông kiêm biên hoá, 


Nhất Phật, nhất thân tiên. 


(Lý Nhân Tông, Tăng thiên sự Giác Hải và đạo nhân Thông 
Huyền) 


114 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch thơ: 


Giác Hải lòng như bể, 
Thông Huyễn đạo rất huyên. 
Thân thông mà biến hoá, 
Một Phật, một là Tiên. 


(Đình Gia Khánh dịch, Tặng thiên sự Giác Hải và đạo nhân 
Thông Huyện) 


Dịch nghĩa: 


Giác Hải có tâm rộng bao la như biển cả, 
Thông Huyễn có đạo giáo rất huyền diệu. 
Hai vị đều là bậc có thần thông, biến hoá, 
Một vị theo Phật giáo, một vị theo Lão giáo. 


(Lý Nhân Tông, Tán dương thiển sự Giác Hải và đạo nhân Thông 
Huyên). 

Vua Lý Nhân Tông rất quí trọng thiền sư Giác Hải và đạo 
nhân Thông Huyền. Vua thường cho vời hai vị vào cung đê hỏi 
quôc sự. Phật giáo và Lão giáo rât có thê lực vào lúc ây. 


34. Cụ Đoàn Văn Khâm (1020 -— 1134) làm thơ tặng 
Quảng Trí thiên sư và thơ truy điệu Chân Không 
thiên sư 


Cụ Đoàn Văn Khâm làm quan đến chức Thượng Thư Bộ 
Công đời Lý Nhân Tông. Ông rât yêu mên đạo Phật và rât tôn kính 


115 


các thiền sư. Ông đã sáng tác nhiều bài thơ đề tỏ cái fìuh thiên giữa 
ông và các thiên sư. Chúng tôi xin trích dẫn hai bài thơ sau đây: 


a. Tặng Quảng Trí thiền sư: 


Nguyên văn chữ Hán: 

‡† ðá ƒf lễ lễ 7X Fẽ, 
MÃ jà Á] © Ín cẾ So 
lv 5) # ñÍ 2 75 fT, 
Xã HỆ 4 le TL lô Ho 


(Đoàn Văn Khâm, Tặng Quảng Trí thiển sư) 
Phiên âm Hán Việt: 


“Trụ tích nguy phong bãi lục trân(1), 
Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân. 

Ân cân vô kế tham Trừng, Thập(2), 
Sách bạn trâm anh tại lộ quân(3). lạ 


(Đoàn Văn Khâm, Tặng Quảng Trí thiển sư) 





Cước chú: 

(1) lục trần: gồm có: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trần là 
bụi bậm dơ bần, có thê làm cho tâm linh người ta bị hoen ó, nên 
người tu hành cần phải bỏ hết lục trần. 

(2) Trừng, Tháp: Trùng, Thập tức là Phật- Đồ-Trừng và Cưu-Ma- 
La- Thập, hai vị sư nôi tiếng người Ẩn-độ đến Trung Quốc vào đời 


Hậu Tần, thường du hành thuyết pháp, viết và dịch rất nhiều kinh 
Phật. 


116 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(3) lộ quân: Nghĩa đen là đàn cò. Giống cò này thường bay từng 
đàn, có hàng ngũ thứ tự, nên văn ngôn dùng danh từ này để tượng 
trưng triều thần sắp hàng ngũ đứng châu vua. 


Dịch thơ: 


“Chống gây non cao rũ bụi đời, 

Nằm trong mộng huyền ngắm máy trôi. 
Ân cân khôn cách theo Trừng Thập, 
Trót vướng bây cò lớp mũ đai.” 


(Ngô Tắt Tố dịch, Tặng Quảng Trí thiển sư) 
Dịch nghĩa: 


Quảng Trí thiển sư chống gậy tâm xích, giũ sạch lục trần, mà lên 
núi cao để tu hành, 

Em lặng trong cuộc đời mộng huyền mà đến hỏi chuyện với những 
đám mây lơ lửng ở trên không. 

Ngài thật là một chân tu đắc đạo, chẳng khác nào các Ngài Phật- 
đồ-trừng và Ngài Cưu-ma-la thập. Nhiêu đệ tử vẫn muốn theo 
thiên sư để học đạo nhiệm mẫu. 

Nhưng vì đã trót vướng vào vòng làm quan (lộ quân có nghĩa là 
đàn cò, chỉ thứ tự các quan trong triều có áo mũ khác nhau chẳng 
khác nào đản cỏ, con nhỏ bay theo con lớn, người chức nhỏ phải 


theo người chức lớn). 
b. Truy điệu Chân Không thiền sư 


Nguyên văn chữ Hán: 


117 




















` 







































































(Đoàn Văn Khâm, 7uy điệu Chân Không thiên sư) 
Phiên âm Hán-Việt: 


“Hạnh cao triều dã chấn thanh phong, 
Tích trụ như vân mộ tập long. 

Nhân vũ hốt kinh băng tuệ đồng, 

Đạo lâm trường thán yến trinh tùng. 
Phân oanh bích thảo thiêm tân tháp, 
Thuỷ trám thanh sơn nhận cựu dung. 
Tịch tịch thiên quan thuỳ cánh khẩu? 
Kinh qua sâu thính mộ thiên chung?” 


(Đoàn Văn Khâm, 7y điệu Chân Không thiên sư) 
Dịch thơ: 


“Triểu quê nô nức, thói cao bay, 

Gáy chống như rồng quấn bóng mây. 
Phút chốc cửa từ cây cột đố, 

Bùi ngùi rừng đạo gốc thông lay. 
Mô quanh cỏ biếc thêm từng tháp, 


118 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Nước chiêu non xanh nhận nét mày. 
Quanh nhẹ âm mây, ai gõ cửa? 
Chuông chiêu xa lăng dạ khôn khuây?” 


(Ngô Tắt Tố dịch, 7ruy điệu Chân Không thiên sư) 
Dịch nghĩa: 


“Thiên sư Chân Không (1045 — 1100) tu ở chùa Từ Sơn, có đạo 
hạnh đáng kính nồi tiếng từ triểu đình đến thôn quê. Vào đời Lý 
Nhân Tông, Ngài thường được vời vào triều giảng HH Pháp Hoa. 
Học trò đến học rất đông, họ theo cây “tích trượng”t ° (còn gọi là 
sáy tâm xích) của Ngài chẳng. khác nào như mây quấn lấy rồng. 
Bông chợt nghe tin Ngài đã mắt, cửa Phật như bị gãy một cây cột 
trí tuệ, 


Luống những bùi ngùi cho rừng thiên bị đồ mắt một cây thông cao 
ngắt. 

Có xanh đã bao quanh bảo tháp mới, đó là phần mộ của Ngài. 
Ngọn núi biếc phản chiếu dưới làn nước trong, dường như là phản 
ảnh hình dung của Ngài. 

Ngài đã viên tịch rồi, thì ngôi chùa của thầy trú trì ngày xưa đã trở 
nên một nơi quạnh quế vì không còn ai đến gõ cửa để tham vấn 
đạo thiên, 


Mỗi khi đi qua ngôi chùa này, nghe tiếng chuông chiêu vương nhẹ 
trong không gian mà cảm thấy bi sẩu khôn nguôi vì nhớ đến vị 
thiên sư đạo cao đức trọng”. 


Cước chú: 


(1) Tích trượng (Srt. Khakhara) là một trong I8 pháp khí của nhà 
tu hành Phật giáo. Thời xưa, chư Phật, chư tăng và các đệ tử đi 
khât thực, thuyêt pháp thường mang theo cây tích trượng với ý 


119 


nghĩa là để dẹp trừ những chướng ngại vô minh làm trở ngại bước 
chân của các Ngài. 





Địa Tạng Vương Bồ Tát tay phải cầm Tích Trượng đề biêu dương 
sức mạnh của Chánh Pháp. 


4. Hải Chiếu thiền sư tán dương công đức của vị 
Thái Uý tài ba xuất chúng là Lý Thường Kiệt 


Hoàng Xuân Hãn trong sách “Lý Thưởng Kiệt”, quyền II đã 
sưu tầm được tấm bia tại chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn, nay 
thuộc làng Ngô Xá, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Bài văn bia 
có đầu đề là “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự B¡ Minh” nghĩa là “Tâm 
văn Bia tại chùa Linh Xứng ở trên núi Ngưỡng Sơn”. Bia nầy được 
khắc vào tháng Ba năm Bính Ngọ (1128). Văn bia này không 
những chứng minh sự phát triển và hưng thịnh của Phật giáo dưới 
thời Lý mà còn giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn về vị anh hùng xuất 
chúng Lý Thường Kiệt trong lịch sử dân tộc Việt nam. Hải Chiếu 
thiền sư đã hết lời tán dương công đức của Lý Thường Kiệt: vị 


120 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


quan Thái Uý này đã giúp việc chính sự cho vua Lý nhờ vào trí tuệ 
sang suốt và lối sống giản dị, nên muôn dân được ấm no là nhờ ơn 
của ông. Mặc dầu Thái Uý bận rộn với chính sự, với việc đời 
nhưng lòng ông vẫn hướng về với đạo Phật, ông luôn luôn muốn 
phát triển và bảo vệ Phật Pháp. Nhân chuyến viếng thăm núi 
Ngưỡng Sơn với Hải Chiếu thiền sư, Lý Thường Kiệt dạo bước 
trên núi thấy phong cảnh cây cối sầm uất, ráng mây lơ lửng bay 
quanh quần, cảnh sắc thật là thanh tịnh và siêu thoát, quan Thái Uý 
mới đề nghị với thiền sư rằng: 


“Nhân trí sở nhạo sơn đã thuỷ đã, thế đại sở truyễn đạo yên 
danh yên. Nhược phi thác kỳ sơn nhỉ trứ đạo danh bất túc đĩ quí 
hồ.” 

(trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bì Minh”) 


Dịch nghĩa: 


“Kẻ nhân trí ưa thích núi sông vũ trụ. Đời đời truyền tụng 
là danh thơm với đạo lý. Nếu mở mang núi nây để làm cho đạo và 
danh rạng rõ thì không đáng quỷ hay sao?” 


(trích từ “ăn Bia tại Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn” ) 

Thể rồi Lý Thường Kiệt cùng với Hải Chiếu thiền sư và rất 
nhiều Phật tử, kẻ góp công người góp của để xây ngôi chùa Linh 
Xứng. Bia chùa Linh Xứng được khắc lên sau ngày hoàn thành 
ngôi chùa tôn nghiêm này. 


Phần kết luận của “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bì Minh” là 
phần văn vần với lời lẽ giản dị hùng tráng vừa tỏ lòng tán đương 
của bậc tu hành - Hải Chiếu thiền sư - đối với công đức phi thường 
của bậc vĩ nhân xuất chúng là tướng công Lý Thường Kiệt: 


Nguyên văn chữ Hán: 


121 


*#,#4## À 
¿ Á Mức 
4L #R BEL # 
*#* íqm ⁄ # 
% z5 
J1 3X 
è #4 BR # 
*#x# # l 


th >2 J£ 2 #$ H"Ệ % 
f†ˆ ‡# ;é 2 &t E 2 
#6 TR # 2 3x # 
xX?+#»*3*“ 
34 ?f HỆ 2 ?t# RR 
Ÿ /# 4 2 t8 # 
3 Rw#»xưứã 8Ð 
À| 4® z®k # J# M # 


(trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh ) 


Phiên âm Việt Hán: 


l¿z»Ï 


Việt hữu Lý công, 
Cổ nhân duy thức 
Mục quân ký ninh, 
Chưởng sư tất khắc. 
Danh dương kíp hạ, 
Thanh chắn hà vực. 


122 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Tông giáo qui sung, 
Cảnh phúc thị tổ. 


Sơn chỉ tuần hệ tỉng tình không, 

Hiền tế trị hê sưởng quyết công. 

Tuyệt đỉnh nguy hê điện tháp sùng, 

Trắc kim nghiêm hề bửu giới hùng. 

Phúc tường tập hè chúc thần trung, 

Bảo lịch miên hê thể xương long. 

Cốc ngạn biến hê tích hà cùng, 

Khắc mình vĩnh trác yên lam trung. ” 
(trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bỉ Minh” ) 


Dịch nghĩa: 
[sÏ 


Nước Việt có tướng công họ Lý, 

Noi theo đúng mẫu mực của người xưa. 

Xuất quân thì tất thắng, 

Cai trị dân thì dân được yên. 

Tên tuổi vang lừng khắp bốn phương, 

Tiếng thơm nức tới phương xa. 

Tôn sùng và thuận theo tông giáo (Phật giáo), 
Vun trồng phúc đức. 


Cao vời vợi như ngọn núi vút lên từng không gian, 
Bậc hiền tế trị nước, mở rộng công đức của mình. 
Điện tháp nguy nga với đỉnh cao chót vót, 

Vàng son rực rỡ, cõi báu oaI hùng. 

Chúc vua phước lành dồn dập tới, 

Ngôi báu được lâu dài, đời đời thịnh vượng. 


123 


Tuy hang sâu có dời đổi, nhưng dấu vét khôn cùng. 
Tấm văn bia này sẽ sừng sững mãi trong khói lam. 
(trích từ “ăn Bia tại Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn” ) 


Mỗi “tình thiển” ở đây thật đáng quí: một bên là vị tướng 
lãnh tài ba nhập rhế, một bên là vị thiền sư đạo cao đức trọng xuất 
thế. 


Cước chú: 


Chùa Linh Xứng là một trong các cô tự danh tiếng dưới thời Lý. 
Chùa toạ lạc ở trên sườn núi phía Đông của núi Ngưỡng Sơn, nay 
thuộc xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Tỉnh Thanh 
Hoá được thành lập vào năm 1029 dưới thời vua Lý Thái Tông 
(1028 — 1054). Thái Uý Lý Thường Kiệt đã là Tổng Trấn Thanh 
Hoá suốt 19 năm (1082 — 1101). Lý thường Kiệt, Hải Chiếu thiền 
sư và các Phật tử khác đã chọn đất và vận động xây dựng chùa 
Linh Xứng trong vòng 4 năm (1085 — 1089). 


124 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Chương 5 


#6 ƒuậw 


Thơ văn thời Lý thấm nhuằn tinh thần Phật giáo, vì các nhà 
thơ phần lớn là các thiền sư. Thơ thiền và văn thiền đời Lý vừa có 
tính cao siêu, xuất thế, vừa có tính lạc quan, nhập thế. Các bài thơ 
triết lý này đã diễn bày cái uyên thâm của tư tưởng nhà Phật, một 
trong các đỉnh cao của tư tưởng nhân loại từ Đông sang Tây. Vào 
thời Lý, triết lý Phật giáo là một tư tưởng chủ đạo không những ở 
trong văn học mà còn ở trong chính sách cai trị nước của các vua 
và các quan văn võ thời Lý. Trước đó, các vị vua kê từ thời Ngô, 
Đinh, Tiền Lê đã từng trọng dụng các vị sư, nhưng đỉnh cao của sự 
trọng dụng này có thể nói là vào thời Lý. Mở đầu bài văn bia 
“Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” [Tắm văn bia ở chùa Linh 
Xứng trên núi Ngưỡng Sơn] Hải Chiếu thiền sư đã viết: 


«Tự Phật giáo chỉ lai, đãi kim nhị thiên dư tải, nhỉ kính phụng 
tân. Phàm hữu danh sơn thắng cảnh mạc bất khải tác dĩ kiến giác 
tràng, nhiên đăn vô vương công đai nhân hoàng hộ khuông duy nhỉ 
mạc năng thành yên”. 


Dịch nghĩa: 


“Từ buổi Phật giáo du nhập vào đất này đến nay hơn hai ngàn 
năm, mà sự kính thờ càng tăng tiến. Phàm ở đâu có danh sơn 
thắng cảnh, là có sự sang sửa để xây dựng chùa chiền. Tuy vậy, 
nếu không có vua, quan, đại nhân bảo vệ thì cũng không có thể 
thành công được vậy. ” 


125 


(trích từ “Tấm văn bia ở chùa Linh Xứng trên núi Ngưỡng Sơn"). 


Nếu chỉ có triết lý cao siêu và đạo hạnh cao quý của các 
thiền sư thì Phật giáo đã không mạnh, không vững vàng như đã 
thấy dưới triều Lý. Từ triều Ngô, Đinh, Lê đến Lý, Trần, các triều 
đình đã trọng dụng thiền sư và đã áp dụng tư tưởng hệ Phật giáo 
trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ văn hoá dân tộc trước 
nạn ngoại xâm. Hơn thế nữa, các nhà vua còn góp phần thiết lập 
nên “một trật tự mới” cho Phật giáo với những chức vị như Tăng 
Thống và Quốc Sư. 


Các thiền sư thời Lý và Phật tử đã dung hoà nên văn hoá Phật 
giáo Ân-độ với nền tín ngưỡng địa phương của dân tộc Việt nam 
để phát huy một nền Phật giáo có tính chất bản địa, nhờ đó Phật 
giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, thậm chí còn 
phát triển ở nhiều lãnh vực trội hơn cả Ẩn-độ, nơi phát xuất đạo 
Phật. Lòng tự hào tôn giáo của người Phật tử quả đã dâng cao vời 
vợi trước những thành tựu này. Các thiền sư và Phật tử quả đã làm 
tròn sứ mạng lịch sử trong dòng lịch sử của dân tộc dưới thời Lý. 
Trong thực tế dòng lịch sử Việt Nam nói chung và vận mệnh chính 
trị của triều Lý nói riêng rồi cũng trôi qua với thời gian: từ đó đến 
nay biết bao cảnh non sông thay ngôi đổi chủ, cảnh vật đối sao dời, 
tuy nhiên văn học thời Lý vẫn còn những âm vang sâu đậm trong 
tâm thức của người Việt Nam. Trong quá khứ, cứ mỗi lần lịch sử 
dân tộc bị giao động thì ông bà ta đã nhiều lần sử dụng mô thức tư 
tưởng của thiền Vạn Hạnh đời Lý và thiền Trúc Lâm đời Trần sau 
này để xây dựng lại đất nước nhằm ý hướng đưa nước ta trở lại 
thuở phồn vinh Lý, Trần mà các triều đại này đã vang bóng nghìn 
năm. 


Tinh thần phá chấp của thiền học và thuyết từ, bi, hi, xả là 
những đặc trưng tinh thần rất thích hợp với tâm hồn của người Việt 
Nam. Chính những tư tưởng này đã đóng góp tích cực vào việc 


126 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


vun trồng tình thương người, lòng hiếu hoà, sự giúp đỡ đùm bọc 
lẫn nhau, ý thức độc lập, tự cường, tính thần dân tộc và nhất là tinh 
thần khai phóng để tiếp thu các tư tưởng mới với sự gạn lọc có ý 
thức. Ví dụ: tỉnh thần tổng hợp tam giáo: Nho, Phật, Lão ở đời Lý 
đã được ghi rõ nơi văn bia ở chùa Linh Xứng. Tinh thần phóng 
khoáng hay khai phóng của Phật giáo đã ăn sâu vào tận tiềm thức 
dân tộc Việt Nam: 


“Người Việt Nam có tỉnh thân phóng khoáng nên đã phát huy 
và tổng hợp được không những ba trào lưu tôn giáo: Nho, Phật, 
Lão mà còn có tỉnh thân tổng hợp cả các trào lưu tư tưởng triết 
học Tây phương và các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tìỉn Lành 
giáo dưới thời kháng Pháp và sau này nữa. 


[...] Tình thân phóng khoáng của người Việt Nam sẵn sàng 
chấp nhận nhiêu lý trởng hay nhiễu tư tưởng khác nhau để tiếp thu 
các tỉnh hoa của tư tưởng này với ý thức gạn lọc những cải cao quí 
thích hợp với tâm hôn của người Việt rồi tổng hợp lại thành tư 
trưởng Việt Nam. Chính nhờ ở tỉnh thần phóng khoáng sâu sắc này 
mà dân tộc Việt Nam đã giữ được đất nước mình, đã bảo tôn dân 
tộc mình trước biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, trước biết 
bao thay đổi của vận mệnh đất nước. 


[...] Chính tỉnh thần tổng hợp này của người Việt Nam đã 
khiến cho văn hoá Việt Nam tiếp thu và chọn lọc các luỗng tự 
tưởng ngoại lai như là một lớp “phù sa văn hoá” bôi đắp thêm cho 
nên văn hoá Việt Nam mỗi ngày một phong phú thêm. Dân tộc ta 
đã đông hoá các tư tưởng ngoại lai và cực đoan đó để biển các tư 
tưởng đó trở thành tư tưởng Việt Nam. Nói cách khác, dân tộc ta 
đã Việt Nam hoá các luỗng tư tưởng triết học ngoại lai để thích 
ứng với hoàn cảnh xã hội và văn hoá Việt Nam. Sự tổng hợp này 
đã giúp cho văn hoá Việt nam trở thành một cánh rừng văn hoá 
đây kỳ hoa dị thảo. ” 


127 


(Nguyễn Vĩnh Thượng, Vái nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam, 
Toronto: Đặc san Chánh Giác, xuân Quý Dậu, 1993, tr. 61-62) 


128 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Chương 6 


Lời tác giả: Bài tiêu luận "Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật 
triều Lý" đã được viết vào tháng giêng năm 1971 tại Sài Gòn. Tạp 
chí Từ Quang đã đăng từ số 225 đến 228 (từ tháng 6 đến 9 năm 
1974). Tạp chí Từ Quang là Cơ quan truyền bá đạo Phật của Hội 
Phật Học Nam Việt, trụ sở ở chùa Xá Lợi tại Saigon (bên hông 
trường Gia Long cũ), do cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyễn, có Quốc 
Vụ Khanh đặc trách Văn Hoá thời Đệ Nhị Cộng Hoà miễn Nam, 
làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sau khi cụ Mai Thọ Truyên qua đời 
thì cụ Minh Lạc Vũ Văn Phường làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 


Toronto, ngày 01 tháng 04 năm 1991. 
NVT 


I. Dẫn nhập 


Con người sống qui tụ lại thành một xã hội, và phát triển tập 
thể này rộng lớn dần dần thành một quốc gia. Mỗi cá nhân trong 
tập thể đó không thể tự sống riêng mà cũng không thể có tự do 
hoàn toàn để muốn làm gì thì làm. Cá nhân trong tập thể phải tuân 


129 


theo một số qui luật mà tập thê đưa ra để lấy nó làm tiêu chuẩn 
hướng dẫn đời sống của mình, và chính những tiêu chuẩn sống này 
sẽ giúp cá nhân hòa hợp được giữa cá nhân mình với người khác 
sống trong cùng một xã hội. Do đó, trong một xã hội nào cũng phải 
đưa ra một số qui luật để mỗi cá thể sống trong đó tuân theo, và có 
như vậy thì xã hội mới có một trật tự, mới có một nếp sống tương 
hợp với tất cả mọi người. Những qui luật của xã hội có thể do một 
số người có đời sống đạo đức khả kính đưa ra để mọi người lấy đó 
làm ánh sáng soi tỏ các hành động của mình; nhưng thông thường 
những qui luật này được thê hiện dưới hình thức những luật lệ xã 
hội, các luật lệ xã hội này do những người đang năm vận mệnh của 
quốc gia đặt ra. Người đang nắm quyên chủ tế của quốc gia bao 
giờ cũng muốn điều khiển quốc gia theo những định hướng của 
mình; nhất là bình định những rỗi loạn trong xã hội, và sau đó có 
thể củng cố địa vị, ngai vàng của mình cho được lâu bên. 


Khi ban hành một bộ luật, vị chủ tế quốc gia đưa vào đó một 
quan niệm, một thái độ sống của mình trước cuộc đời, và nói đúng 
hơn là họ sẽ lấy một căn bản triết lý để làm nền tảng cho bộ luật 
của mình trước khi ban hành nó. Trong phạm vi bài này, chúng tôi 
sẽ tìm hiểu và xác định một căn bản triết lý của pháp luật triều Lý. 
Chúng ta đều biết rằng bất cứ một hệ thống tư tưởng nào, bất cứ 
một triết lý nào, hay nói hạn hẹp trong phạm vi ta đang nghiên cứu 
là một bộ luật nào ra đời cũng đều chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh 
lịch sử, của xã hội lúc đó. Thật vậy, chính hoàn cảnh lịch sử sẽ tạo 
nên một quan niệm cai trị của vị chủ tế đề thích ứng và đương đầu 
với thời cuộc. 


Một bộ luật ra đời là do hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử, 
lấy nền tảng qua một căn bản triết lý. Do vậy, chúng ta sẽ lần lượt 
tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử của triều đại nhà Lý, và nguyên nhân 


130 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


ban hành bộ luật nhà Lý; rồi sau đó chúng ta sẽ xác định một căn 
bản triết lý cho bộ luật của triều đại nhà Lý. 


Triều đại nhà Lý kéo dài từ năm 1010 đến năm 1225 trải qua chín 
vị vua là: 


Lý Thái Tổ (1010 - 1028) 

Lý Thái Tông (1028 - 1054) 
Lý Thánh Tông (1054 - 1072) 
Lý Nhân Tông (1072 - 1127) 
Lý Thần Tông (1128 - 1138) 
Lý Anh Tông (1138 - 1175) 
Lý Cao Tông (1176 - 1210) 
Lý Huệ Tông (1211 - 1224) 
Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225) 


St: x42063915 xà Pyàïg ¬oä f0 1Á: 


Đây là một triều đại đáng lưu ý về mọi phương diện vì nó 
kéo dài hai trăm mười sáu năm (216 năm), với hai thế kỷ này, nhà 
Lý đã đặt một nền tảng vững chắc cho chính thể quân chủ và nền 
độc lập cho nước ta. Có thể nói nhà Lý đã đảm nhiệm một sứ mệnh 
lịch sử quan trọng trong quá trình tiễn hoá của dân tộc Việt-Nam. 


Vua Lý Thái Tổ đã sáng lập ra nhà Lý, nguyên là Lý Công 
Uần, thuở nhỏ đã vào sống ở chùa từ năm lên ba, được nhà sư Lý 
Khánh Vân trú trì chùa Cổ Pháp nuôi nắng. Khi đến tuổi trưởng 
thành, ông vào phụng sự nhà Tiền Lê ở Hoa-Lư, trong suốt thời 
gian này ông đem tất cả mọi khả năng để chu toàn các nhiệm vụ, 
ông có nhiều đức độ đáng kính để đối xử với mọi người nên đã 
được nhiều người quý mến. 


Nguyên Lê Long Đỉnh, vị vua cuối cùng của đời Tiền Lê, 
tính tình bạo ngược và ác độc. Lòng dân đã oán giận Long Đỉnh và 
chán ngán nhà Tiền Lê. Năm 1009, Lê Long Đỉnh bị bệnh mất 


131 


giữa lúc nước nhà đang nguy ngập: nước Tàu lăm le xâm lăng, các 
phe phái tranh chấp ngôi vị, nhân dân mắt niềm tin nơi nhà Tiền 
Lê. Bởi vậy nên thiền sư Vạn Hạnh và đại quan Đào Cam Mộc đã 
vận động các triều thần, tôn Lý Công Uẫn lên ngôi vua. Lên ngôi 
xong, ngài dời kinh đô từ Hoa-lư là nơi hiểm trở về đất Đại-La mà 
sau này đổi ra Thăng Long thành, là nơi trù phú rộng rãi và bao 
quát cả thiên hạ. Do chỗ xuất thân từ cửa chùa, nên Lý Công Uấn 
rất hậu đãi và khuyến khích việc khuếch trương đạo Phật; và các vị 
vua sau cứ tiếp tục truyền nói công việc ấy cho đến năm 1224 khi 
công Chúa Chiêu Thánh lên ngôi tức là Lý Chiêu Hoàng thì quyền 
hành đã nằm trong tay của Trần Thủ Độ, để rồi trước thế lực quá 
mạnh của họ Trần, nhà Lý phải cáo chung từ năm đó. 


Với cái nhìn tổng quát trên hai thế kỷ của triều đại nhà Lý, 
chúng ta nhận thấy nhà Lý đã lãnh hội và rút tỉa nhiều kinh nghiệm 
của các triều đại trước, nên các vua nhà Lý đã hết sức củng cố 
chính quyền trung ương đề tạo một nên quân chủ vững chắc, và lập 
một nền độc lập hoàn toàn đối với Trung-Hoa sau hơn một ngàn 
năm lệ thuộc dưới ách của người Tàu. Sau khi uy quyền đã vững 
mạnh, nhà Lý bắt đầu mở mang và kiến thiết quê hương xứ sở 
trong các lãnh vực văn học, tôn giáo, chính trị, kinh tế... Nhà Lý đã 
kiến tạo một công trình văn hoá vĩ đại và dồi dào cho dân tộc Việt 
Nam và tạo một niềm tin vào tinh thần tự lập của một dân tộc đang 
vươn mình lên khỏi sự lệ thuộc của nền văn hóa Trung-Hoa. Đồng 
thời cho thấy một cá tính độc lập của văn hoá Việt-Nam đối với 
các nền văn hoá Á Châu đương thời. Do những đặc điểm này, 
chúng ta sẽ thấy rõ vì sao mà nhà Lý đã vượt qua được mọi trở 
ngại và kiến tạo một sự phôn thịnh cho triều đại mình. 


Về nội bộ, nhà Lý vân phải đôi phó với nhiêu cuộc nôi loạn, 
nhât là các cuộc âm mưu tiên chiêm vương quyên. Bât cứ triêu đại 
nào cũng vậy, môi ưu tư của nhà câm quyên là phải đê phòng mọi 


132 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


âm mưu đảo chính, mọi mưu toan lật đồ ngai vàng. Trong suốt 
triều đại nhà Lý đã xảy ra nhiều cuộc nổi loạn tại vương cung 
nhằm lật đồ nhà Lý; những cuộc nổi loạn thường xảy ra vào lúc có 
một vị vua vừa băng hà. Có thể kể cuộc nồi loạn trong Vương triều 
tiêu biểu nhất là sau khi Lý Thái Tổ vừa băng hà (năm 1028), anh 
em Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương, Đông Chính Vương đem 
quân đại náo Kinh thành. Nhưng nhờ có Võ Vệ tướng quân là Lê 
Phụng Hiểu đẹp tan được loạn này và Thái tử Phật Mã mới lên 
ngôi tức vua Lý Thái Tông. Còn trong dân gian thì cũng có một vài 
cuộc nổi loạn của các người Thổ ở vùng thượng du Cao-bằng, 
Lạng-sơn do dòng họ Nùng cầm đầu. 


Về đối ngoại, nhà Lý phải đương đầu với nhiều mối lo âu 
lớn lao là nhà Tống lăm le thôn tính Việt-Nam. Nhờ binh chế Việt- 
Nam lúc bấy giờ đã tổ chức hoàn bị, và còn có các vị tướng lãnh 
tài ba là Lý Thường Kiệt đã áp dụng các phép dụng binh đặc sắc để 
chiến thắng quân Tống trong các trận đánh vào cuối năm 1075 tại 
Quảng-đông, tại Quảng-tây vào năm 1076; và nhất là trận đại 
thắng quân Tống vào cuối năm 1076 khi nhà Tống cử binh sang 
báo thù, Lý Thường Kiệt đã làm tiêu hao bính lực của Tống, tạo ra 
một ưu thê cho Đại Việt để nghị hòa với quân Tống. Chúng ta còn 
thấy mộng mở mang bờ cõi của nhà Lý trong việc chỉnh phạt 
Chiêm-thành đề mở rộng biên cương về phương Nam, điển hình là 
các cuộc chinh phạt Chiêm-thành vào các năm 1044, năm 1069, 
năm 1079 và năm 1082. 


Nói tóm lại, chúng ta thấy các vua thuộc triều đại nhà Lý đã 
phải đối phó với những kẻ nội phản ở vương triều và vài cuộc nổi 
loạn của bọn người Thổ trong dân chúng, còn bên ngoài thì phải 
đối phó với nạn ngoại xâm của đề quốc Trung-hoa. Nhưng đồng 
thời nhà Lý cũng không quên việc mở mang bờ cõi về phía Nam 
bằng các cuộc chinh phạt Chiêm-thành. Ngoài việc củng cố uy 


133 


quyền Lý triều nói riêng và của nước Đại Việt nói chung, nhà Lý 
còn lo kiến thiết xứ sở trong mọi lãnh vực, đặc biệt đáng lưu ý nhất 
là dưới các triều Vua Thái Tổ (1010 -1028), Thái Tông (1028 - 
1054), Nhân Tông (1072 - 1127), Anh Tông (]J138 - 1175). 


Trên kia chúng ta đã điểm qua những biến cô quan trọng của 
triều đại nhà Lý về quân sự và chính trị. Như đã biết, vua Lý Thái 
Tổ xuất thân từ chốn thiền môn nên hết lòng sùng mộ đạo Phật, và 
với sự hồ trợ của nhà Sư Vạn Hạnh nên Lý Thái Tổ đã từ chốn 
Phật đài mà bước vào chính trị để cuối cùng thu giang sơn về tay 
mình. Do lẽ đó, nên ngài đã đặc biệt ưu đãi và hết lòng phù trợ cho 
Phật giáo đạt đến chỗ phát triên cao nhất và các vua kế nghiệp vẫn 
tiếp tục việc tôn sùng Phật giáo. Vua Lý Thái Tổ đã xây gần hai 
mươi cảnh chùa và sai Nguyễn Đạo Thành sang Tống thỉnh Tam 
Tạng Kinh điển vào năm 1018. Vua Lý Thái Tông đã cho lập chùa 
Diên Hựu (tức chùa Một Cột) với lối kiến trúc đặc biệt mà hiện 
nay vẫn còn di tích ở tại Hà-nội. Lý Thánh Tông xây tháp Bảo- 
Thiên cao 12 tầng. Lý Nhân Tông đã cho xây trên một trăm cảnh 
chùa tại các nơi danh lam thắng cảnh khắp nước. 


“Nếu ở Trung-hoa, đời Đường là đời Phật giáo được thịnh hành 
nhất, thì ở Việt-nam, đời Lý là đời Phật giáo được thạnh hành 
nhát. ” (Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông, khoá V, trang 5]). 


Thêm vào đó, triều đình cũng đã thành lập một hệ thống tăng 
già rộng lớn từ triều đình trung ương ở thành Thăng-Long đến các 
thôn xóm nhằm mục đích hướng dẫn mọi tầng lớp quần chúng 
trong nhân dân, và nắm vững nhân tâm. Song song với mặt này, 
triều đình cần phải sử dụng một lớp người trí thức để giữ việc cai 
trị và phố biến những văn thư và các hịch do triều đình trung ương 
ban hành. Nhưng số trí thức lúc bấy giờ hiếm hoi, mà các nhà sư 
phần lớn đều là những người thông thái và hiểu biết hơn cả, nên 
triều đình còn trưng dụng các nhà sư vào các dịch vụ hành chánh 


134 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


và làm việc như các quan lại. Ngoài công việc này, các nhà sư còn 
giữ một vai trò quan trọng trong việc giáo dục quần chúng ở khắp 
mọi nơi trong nước. Do đó, “mối ngôi chùa vào thời ấy là một nơi 
diễn đàn, một chốn học đường mà số người theo học không những 
là thường dân mà là cả những công hẳu khanh tướng. Mỗi chùa có 
thể gọi là một trường đại học về tâm học. Ở đó có sự học hỏi nhất 
luật bình đẳng, không phân biệt sang hèn, già trẻ. Học trò không 
quản công lao gian khổ, các bực danh thân như Thái-uý Tô Hiễn 
Thành và Thái-bảo Ngô Hoà Nghĩa cũng phải xin thụ giáo theo lễ 
học với thiền sư núi Cao-dã, trải qua mười năm học mới được gặp 
mặt thây. Người nào được thấy truyền cho tâm ấn mới là mãn 
nguyện". (Trần Thạc Đức, Phật giáo Việt-nam và hướng đi nhân 
bản đích thực, Sài Gòn 1967, trang 22-23). 


Nói tóm lại, các vị cao tăng là tầng lớp trí thức quan trọng 
trong buôi đầu của thời kỳ độc lập, và tầng lớp này đã gây nhiều uy 
thế ảnh hưởng đến quần chúng trong xã hội Việt-Nam lúc bấy giờ 
về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá và trong phạm vi 
riêng biệt, chúng ta có thê nói là Phật giáo đã ảnh hưởng đến pháp 
luật của nhà Lý rất nhiều. Nói cách khác, luật pháp nhà Lý đã lấy 
đạo Phật làm nền tảng căn bản cho triết lý của bộ luật đương thời. 
AI cũng biết rằng sự ra đời của một bộ luật của một nước về nội 
dung cũng như hình thức đều tuỳ thuộc vào chế độ chính trị đương 
thời của nước ấy. Sự tìm hiểu pháp luật đời Lý sẽ giúp ta thấu triệt 
được lịch sử của thời đại ấy cũng như mọi khía cạnh khác, là vì 
luật pháp là sản phẩm riêng của một thời đại và do sự kết thành của 
những sự kiện lịch sử của dân tộc ta trong giai đoạn đó. 


Sau đây chúng ta sẽ xét về nguồn gốc phát sinh luật triều Lý, 
ảnh hưởng của triết lý Phật giảo đối với luật triều Lý và cuối cùng 
xét hiệu quả của pháp luật triều Lý sau khi được đem ra áp dụng. 


135 


H. Nguồn gốc phát sinh bộ luật triều Lý 


Duyệt qua các sử liệu còn lưu lại, chúng ta thấy những sử 
liệu về luật pháp triều Lý rất thiếu thốn. Bộ luật triều Lý không còn 
lưu lại, đo đó chúng ta không thê tìm hiểu nội dung cũng như hình 
thức của bộ luật triều Lý một cách trực tiếp được. Chúng ta chỉ có 
thể tìm hiểu nội dung cũng như hình thức của bộ luật triều Lý một 
cách gián tiếp qua các quyền sách còn lưu lại sau đây: 


- Lịch triêu Hiên chương loại chí của Phan Huy Chú, có lẽ được 
soạn vào khoảng năm 1821. Tác phâm này cung câp một nguôn tài 
liệu rât dôi dào vê vân đê luật pháp của các triêu dại. 


- Việt sử lược của một tác giả khuyết danh dưới đời Trần vào 
khoảng năm 1377. Đây là một tài liệu xưa nhất do người Việt Nam 
biên soạn, và cung cấp rất nhiều tài liệu về luật pháp nhà Lý. 


- An-nam chí lược của Lê Tắc được soạn ra dưới đời Trần vào 
khoảng năm 1333. Tác phẩm này cũng đã cung cấp nhiều tài liệu 
về luật pháp đời Lý. 


- Đại Việt Sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên dựa vào Đại Việt Sử Ký 
của Lê Văn Hưu. Bộ sách này được viết vào cuối thế kỷ thứ 15, có 
lẽ soạn ra vào năm 1474. Tác phẩm này cũng giúp cho ta nhiều tài 
liệu đáng lưu ý về pháp luật đời Lý. 


- Khám-định Việt Sử Thông giám cương mục do cụ Phan Thanh 
Giản làm chủ biên, soạn xong vào năm 1859. Đây là tác phẩm sử 
học do các quan triều Nguyễn hợp soạn, cũng cung cấp cho chúng 
ta nhiều tài liệu để biết về tinh thần pháp luật triều Lý. 


Và trong một số tác phẩm mới viết về triều Lý, đặc biệt đáng 
lưu ý là quyên Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hãn. Tác phẩm 
này đã được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1950 tại Hà-Nội và 


136 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


được tái bản lần thứ nhứt vào năm 1967 do Đại học Vạn Hạnh ở 
Sài Gòn ấn hành với nhiều điểm bổ sung mới mẻ của tác giả. Đây 
là một tác phẩm trình bày rất rõ ràng và đầy đủ về quá trình lịch sử 
ngoại giao và tôn giáo của triều đại nhà Lý; đồng thời tác phẩm 
này cũng cung cấp cho chúng ta nhiều tài liệu liên quan tới luật 
pháp triều Lý. 


Ngoài ra, các quyền Dân luật khái luận và Cổ luật Việt-Nam 
của giáo Sư Vũ Văn Mẫu hiện đang dùng làm tài liệu giáo khoa 
cho sinh viên Đại học Luật khoa Sài-gòn (năm 1971) cũng đã ghi 
lại nhiều khảo cứu có giá trị về luật pháp đời Lý. 


Theo Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú đã 
chép lại tại quyên số 33, thì nguyên nhân đã khiến cho vua Lý Thái 
Tông ban hành quyên Hình thư vào năm 1042 như sau: 


“Trước các cuộc cải cách quan trọng ở †rong nước, các vụ 
án gia tăng gấp bội, vì vậy các quan giữ việc xử kiện, đã áp dụng 
luật một cách quá nghiêm khắc, nhiều khi đã trở nên bất công. 
Tình trạng ấy đã khiến vua Lý Thái Tông phải động lòng trắc ẩn 
và ra lệnh cho viên quan Trung-thư san định lại luật hình. ” 


Như vậy, vua Lý Thái Tông ( 1028 - 1054) đã ra lệnh cho viên 
quan Trung-thư san định bản Hình-thư bằng cách lấy những luật lệ 
cũ, châm chước với những phong tục tập quán đương thời để qui 
định lại các hình phạt và các cách điều tra phạm nhân. Ngoài ra, 
pháp luật bấy giờ còn định rõ những cắm lệ về việc mua bán nô lệ, 
sự trừng phạt các tội ăn trộm, tội thông gian với vợ của người 
khác, tội ăn trộm trâu bò, tội trộm của công. Cho đến đời Lý Thần 
Tông (1128-1138), triều đình lại hai ba lần hạ những dụ qui định 
việc mua bán và việc tranh tụng về điền thổ, những dụ này có thể 
nói là đã mở đầu cho nền luật hộ của Việt Nam về sau này. 


137 


Thêm vào đó, sử liệu cũng đã có ghi chép răng: “ƒa Lÿ 
Thải Tông đã ban hành quyển Hình-thư vào năm 1042” (Phan Huy 
Chú, Lịch triều Hiến chương loại Chí, 1821, quyền 33). 


Qua những sử liệu trên, chúng ta nhận thấy rằng mặc dầu 
quyên Hình-thư không còn lưu lại nữa, nhưng có thể quyết đoán 
rằng quyền Hình-thư đã được vua Lý Thái Tông ban hành vào năm 
1042, và có thê lấy đó làm bộ luật căn bản cho luật pháp triều Lý. 


Triều đại nhà Lý đã trị vì trên hai thế kỷ (1010 - 1225), với 
thời gian cai trị lâu dài như vậy thì tất nhiên phải có một bộ luật đề 
áp dụng. Hơn nữa, lúc ấy văn hoá nước ta đã mở mang và hiện còn 
lưu lại nhiều bài kệ và bài thơ của các vị thiền sư đời Lý, điều này 
chứng tỏ là lúc bấy giờ chúng ta đã sử dụng Hán tự để ghi chép. 
Nói tóm lại, dưới triều đại nhà Lý, dân tộc ta đã có một bộ luật 
thành văn và pháp luật triều Lý là pháp luật thành văn đầu tiên của 
dân tộc ta vậy. Đó là một nên pháp luật đã được đem thi hành trên 
khắp lãnh thổ nước Đại Việt lúc bấy giờ, có thể nói rằng bộ Hình- 
thư của vua Lý Thái Tông là một điểm son quan trọng trong lịch sử 
pháp quyền tại nước Việt Nam ta và bộ luật này chứng tỏ rằng bộ 
máy cai trị của triều đại nhà Lý đã có một cơ cấu khá hoàn bị. 


HI. Ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong pháp 
luật triều Lý 


Pháp luật thường lấy căn bản triết lý hoặc là pháp trị hoặc là 
nhân trỊ. 


Đối với quan niệm pháp trị thì các nhà làm luật nghĩ rằng 
con người không có bản tính thiện và con người thường có lòng vị 
kỷ và vị lợi nên thường gây ra những xáo trộn trong xã hội. Do đó, 
để giữ trật tự trong xã hội, cần phải áp dụng luật pháp một cách 
nghiêm minh tức là phải đưa ra những hình phạt cứng rắn đề sửa 


138 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


sai các việc vi phạm. Quan niệm pháp trị cho rằng càng nghiêm 
khắc và công minh thì những kẻ mưu toan phạm pháp sẽ sợ hãi và 
không dám vi phạm. Do đó trật tự xã hội được ồn định và con 
người sẽ được hạnh phúc. 


Còn đối với quan niệm nhân trị, các nhà làm luật tin tưởng 
rằng con người có một bản tính thiện vốn sẵn có. Do đó chỉ cần tu 
dưỡng nhân cách và phát triển bản tính thiện ẫy thì trật tự xã hội sẽ 
ồn định. Phái này cho rằng luật pháp là điều thừa và chỉ cần lấy lễ, 
lây đạo đức, lấy tình thương để cảm hoá con người là đủ. 


Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy cả hai quan niệm pháp trị và 
nhân trị đều có nhiều khuyết điểm khi áp dụng vào trong thực tế 
của xã hội con người. Chúng ta biết rằng pháp trị là một biện pháp 
rất cần thiết để tạo lập một trật tự, nhưng nếu áp dụng quá nhiều 
biện pháp khắt khe và sử dụng nhiều hình phạt cứng rắn thì nhiều 
khi con người không thể chịu đựng nổi mà đâm ra trở thành những 
kẻ hung dữ, đó là những mầm mồng đi đến chỗ sa đọa và gây ra sự 
rối loạn trong xã hội. Phái nhân trị thì quá lý tưởng khi chú trọng 
vào lễ, nhạc để cảm hoá và hướng dẫn con người, nhưng trong 
thực tế khi áp dụng chính sách nhân trị cũng khó mà đưa đến kết 
quả tốt. 


Có lẽ vì những khuyết điểm của quan niệm nhân trị và quan 
niệm pháp trị đã nêu trên mà nhà cầm quyên triều Lý đã áp dụng 
một luật pháp theo con đường chiết trung. Tức là khi thì nhân trị, 
khi thì pháp trị, tuỳ theo trường hợp mà áp dụng. Khi áp dụng con 
đường chiết trung, luật pháp nhà Lý đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 
triết lý Bát-nhã của Phật giáo. Triết lý Bát nhã đưa ra quan niệm 
về trung đạo với quá trình biện chứng bát bất đễ phủ nhận tất cả 
mọi cực đoan và không chấp nhất vào một quan điểm nào cả. Do 
đó, triết lý Bát-nhã đã đưa ra quan niệm “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ 
tâm” (Đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào - Kinh Kim 


139 


Cang). Hơn nữa, việc áp dụng khi thì nhân trị, khi thì pháp trị tuỳ 
theo trường hợp của luật pháp nhà Lý, đã cho chúng ta thấy rằng 
đó là đường lối của Phật giáo trong quan niệm “Khể lý và Khế cơ” 
tức là phải tùy duyên mà áp dụng, tuỳ theo mỗi hoàn cảnh mà áp 
dụng những giáo lý cho thích ứng. Việc “(thích ứng với hoàn cảnh” 
là một đặc điểm của pháp luật nhà Lý, vì nó không chấp vào tội mà 
chỉ xét xử tội ấy trong một hoàn cảnh riêng biệt. 


Tinh thần chiết trung của luật pháp nhà Lý có thể được soi 
sáng qua hai vụ xử án như sau: 


- Theo Khám-định Việt sử Thông giảm Cương mục (được soạn 
dưới triều Nguyễn), chính biên. quyên ba, tờ II chép về luật lệ thời 
Lý: “Theo luật lệ định trước: phàm các quan chức, hề ai bỏ trốn, 
phạt 100 trượng, thích 50 chữ vào mặt và phải tội đô. Quân lính 
đào ngũ mà cướp của cải, đồ vật của người khác, phạt 100 trượng, 
thích 30 chữ vào mặt. Người giữ trấn hay trại mà bỏ trốn cũng bắt 
tội như vậy. Quân lính bỏ trồn hơn một năm, phạt 100 trượng, 
thích 50 chữ vào mặt. Người nào bỏ trồn không theo xa giá khi vua 
đi chơi, phạt 100 trượng, thích 10 chữ vào mặt. 


Nay định rõ lại điều lệ cắm: quân lính nào bỏ trốn thì khép vào 
một tội trong ba hạng tội lưu. Kẻ coi ngựa không được sai khiến 
làm việc cho mình, nếu kẻ nào vi phạm, phạt 60 trượng và bắt ẩi 
phối dịch. ” 


Đoạn văn trên cho thấy rõ tỉnh thần pháp trị trong pháp luật 
triều Lý. 


- Theo Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, quyên 2 chép: 
“Năm 1038. Lý Thái Tông thân chỉnh đi đánh giặc và bắt được 
Tôn Phúc cùng con trưởng là Trí Thông, một đứa con thứ là Trí 


140 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Cao trồn thoát. Sau khi đem bọn Tôn Phúc về Thăng Long, có 
xuống chiếu cho rằng họ Nùng phản quốc nên ra lệnh xử tử. 


Đến năm 1041, Nùng Trí Cao trở về chiếm lại đất cũ, đổi tên nước 
là Đại Lịch, Lý Thái Tông lại thân chỉnh đi đánh giặc một lần nữa 
và bắt được Nùng Trí Cao. Nhưng lần này nhà vua lại khoan hỗng 
cho tên phản nghịch, và nói rằng thương tình vì cha là Tôn Phúc 
và anh là Trí Thông đêu bị giết mà tha tội, cho giữ Châu Nguyên 
như cũ, lại phụ thêm cho 4 động Lôi-hoád, Bình-an, Bà châu và Tư- 
lang nữa. ” 

Đoạn Văn trên cho thấy rõ tỉnh thần nhân trị trong luật pháp 
triều Lý. 


Đó cũng là đặc điểm của dân tộc ta là “bên ngoài là lý, bên 
trong là tình”, lý và tình phải đi đôi với nhau thì việc áp dụng luật 
pháp mới không gây ra sự bắt công quá đáng. 


Thật vậy, theo kinh nghiệm thì có nhiều vụ án thật là tế nhị, 
nếu chỉ căn cứ hoàn toàn vào các bộ luật hiện hành để áp dụng và 
tuyên án thì thấy tội nhân sẽ gánh chịu những hình phạt đe răng 
quá nghiêm khắc. Do đó cần phải chọn con đường chiết trung của 
đạo Phật, tức là ngoài việc căn cứ vào pháp luật hiện hành, còn nên 
lây tình thương để quyết định việc tuyên án tội nhân. 


Ngoài việc chịu ảnh hưởng tỉnh thần trung đạo của Phật 
giáo, luật pháp nhà Lý còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật ở 
các khía cạnh khác như sau: 


Đạo Phật quan niệm phải lấy đức từ bỉ /àm ứriết lý hành 
động trong đời sống đạo đức. Tù bi là một tình thương bao la 
không phân biệt giai cấp trong xã hội, người theo đạo Phật cần 
phải thương xót tất cả mọi người khi họ gặp cơn hoạn nạn. Chính 
lòng từ bi đã giúp cho ta cảm thương được những người đang gặp 


141 


khốn khổ, và do đó, ta sẽ tìm cách giúp đỡ họ. Các vị Bồ-tát trong 
Phật giáo cũng đều vì lòng từ bi mà chấp nhận một hạnh nguyện là 
đi vào cuộc đời lầm than để cứu độ chúng sinh. Do chỗ thấm 
nhuằn tinh thần của đạo Phật về đức hạnh từ bi, nên ta thấy ngay 
trong việc ban hành bộ Hình-thư, vua Lý Thái Tông đã biểu lộ rõ 
rệt lòng từ bi của mình đối với phạm nhân, khi thấy nhiều người có 
thể bị tội oan và phải nhận lãnh những hình phạt nặng nề nên Ngài 
mới sai viên Trung-thư (quan Trung-thư, theo chế độ nhà Tống, là 
người chuyên dự thảo những kế hoạch để tâu lên vua về mọi việc 
cải cách, mọi việc tuyển bổ quan lại, và vận truyền các mệnh lệnh) 
biên soạn quyên Hình-thư. Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư thì: 
“Trước kia, trong việc kiện tụng phiên nhiễu, quan giữ hình câu nệ 
luật văn, cốt làm khắc nghiệt, thậm chí oan uống. Vua lấy làm 
thương xót, sai viên Trung-Thự san định luật lệ châm chước cho 
thích dụng với thời bấy giờ, chia ra môn loại, biên ra điều khoản, 
làm sách hình luật của một triều đại, để cho Hgười xem dễ hiểu.” 


Đại Việt sử ký toàn thư đã cho chúng ta biết rõ rằng sở đĩ 
Hình-thư được ban ra chỉ vì hình luật lúc bấy giờ không được 
thống nhất; do đó đã đưa đến nhiều hình phạt khắc nghiệt mà hậu 
quả là các tội nhân phải gánh chịu. Nhà vua cũng rất thương tội 
nhân, vì họ chỉ là nhũng người lầm lỡ mà phạm tội, chớ đâu có 
phải hầu hết tội nhân đều muốn gây ra tội ác để gánh chịu hình 
phạt và ngục tù đâu. Do đó việc ban hành Hình-thư là một biện 
pháp thích nghi đề chỉnh đốn lại những hình phạt xử bất công mà 
nhân dân nước ta lúc bấy giờ phải gánh chịu và hành động này có 
thể quả quyết là xuất phát từ lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy bảo 
cho hàng Phật tử chúng ta tuân theo vậy. 


Lòng từ bi còn được thấy rõ khi vua Lý Thánh Tông cảm 
thương cho các tội nhân phải chịu cảnh lạnh lẽo và đói khát nơi 
nhà giam, nên ngài đã truyền lệnh cung cấp đầy đủ thực phẩm và 


142 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


chiếu mền cho họ. Tình thương này quả rất rộng lớn không còn bị 
ngăn cách bởi một biên giới nào nữa cả. Cũng theo Đại Việt sử ký 
toàn thư: “Mùa đông năm Ất Mùi (1055), trời giá lạnh khủng 
khiếp, Lý Thánh Tông phán với các vị quan lại rằng: Ta ở trong 
cung kín, sưởi lò than, khoác áo lông mà còn rét run như thể này, 
ta nghĩ đến tù nhân bị nhốt trong lao chịu đói lạnh khổ sở, chưa 
biết phải trải ra làm sao. Ăn không đây bụng, mặc không đủ che 
thân, vì gió rét nên có kẻ chết không nơi nương tựa. Ta thật lấy 
làm thương. Rồi vua truyền lấy chiếu cho tù nhân và cho mỗi ngày 
hai bữa ăn. ” 

Thật là một hành động hiếm có đối với các bậc vua chúa 
dưới thời đại quân chủ chuyên chế. Chúng ta thấy sống trong cung 
kín, nhà vua được hưởng biết bao nhiêu là tiện nghĩ dỗổi dào, nào là 
ăn những món cao lương mỹ vị, nào là có cung phi mỹ nữ, nào là 
có kẻ hầu người hạ. Nhưng nhà vua vẫn luôn luôn nghĩ đến hàng 
thứ dân, nghĩ đến đời sống của người dân coi có được sung túc 
không? Và ngay cả những tội nhân là kẻ đã gây ra xáo trộn trong 
xã hội mà vẫn được nhà vua thương xót và lo lắng cả đến việc ăn 
mặc nữa. Như vậy, vua nhà Lý đã đi sát với đời sống của nhân dân 
để tìm hiểu đời sống của họ và lo lắng cho họ. 


Do chỗ thương xót các tội nhân, nên vua Lý Thánh Tông đã 
áp dụng nhiều biện pháp khoan hồng, vì Ngài nghĩ rằng những kẻ 
phạm tội phần lớn là vì không hiểu rõ luật lệ nên họ mới phạm 
pháp. “Năm 1064, vua Lý Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh 
xét án, có Đông Thiên Công chúa đứng hầu bên cạnh; Thánh Tông 
chỉ vào con gái yêu mà nói với các quan rằng: Ta yêu con ta, như 
là cha mẹ dân yêu dân; vì dân không hiểu luật lệ nên mới bắt tội, 
ta lấy làm thương. Vậy từ rày về sau không kể tội nặng hay nhẹ, 
các người phải xử một cách khoan hông cả. ” (Đại Việt sử ký toàn 
thư). Nhận xét của vua Lý quả thật là xác đáng. Trong thực tế, có 


143 


nhiêu vụ án mà phân lớn tội nhân khi ra trước vành móng ngựa đã 
hôi tiệc vì mình không hiệu biệt luật lệ nên mới phạm pháp. 


Ngoài việc khoan hồng trong lúc xử án, nhà vua còn áp dụng 
các biện pháp đại xá và ân xá tội nhân trong các dịp khánh thành 
một ngôi chùa, một đền đài. Như năm 1010, cung Thúy Hoa làm lễ 
xong, xá thuế ba năm cho cả nước, những loại thuế thiếu năm 
trước đều được xoá bỏ, những tù binh người Mán bắt từ năm Cảnh 
Thuy (1008 - 1009) đều được phát quần áo và tha cho về quê quán. 
Trong nhiều trường hợp gặp thiên tai, nhà vua cũng ra lệnh cho ân 
xá tội nhân. Có năm, xảy ra những hiện tượng thiên nhiên lạ lùng 
như có sự xuất hiện của những vì sao lạ, nhà vua cũng coi đó là 
một duyên cớ để ân xá tội nhân. Thậm chí, nhiều khi nhà vua hạ 
lệnh xá tội một cách rộng rãi, ví dụ như trường hợp năm 1128, 
những tội nhân ở Đô Hộ phủ đều được tha, lại xá tội cho cả 130 
người bị biếm truất. 


Sự khoan hồng còn được áp dụng đến mức triệt để khi nhà 
vua tha tội cho những kẻ nổi loạn để lật đồ vương triều nhà Lý. Đó 
là hành động xoá bỏ hận thù để thực thi chính sách “hoà giải” ngõ 
hầu cảm hoá được kẻ thù. Đây là một thái độ chính trị rất thích hợp 
trong hoàn cảnh lịch sử thời bấy giờ, vua Thái Tông đã tha tội chết 
cho Nùng Trí Cao là tên giặc đã âm mưu lật đỗ vương triều nhà Lý 
(đã dẫn ở trên): “Đến năm 1041, Nùng Trí Cao... và Tư Lang 
nữa”. 


Đối với tên tội phạm là Nùng Trí Cao đáng lẽ ra phải chịu 
hình phạt tử hình mà nhà vua lại tha tội chết, lại còn phong tước, 
ban ấn tín và cho thêm vài châu quận nữa, quả là một hành động 
“hoà giải” tuyệt mức vậy. 


Ngoài ra, chúng ta nhận thấy nhà Lý còn tiết giảm các hình 
phạt xử tử có lẽ để thực thi giới cắm sát sanh trong ngũ giới cắm. 


144 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Sát sanh là một trong điều mà đạo Phật ngăn cấm. Do ảnh hưởng 
này mà chúng ta thấy có nhiều vụ án đáng xử tử như vụ án vừa dẫn 
trên, hoặc những tội sát nhân lại được giảm xuống còn phạt trăm 
trượng, thích 50 chữ và phải tội. 


Nhà Vua còn ấn định việc cho chuộc tội bằng tiền, chỉ trừ tội 
thập ác thì không được chuộc. Tội thập ác được qui định trong luật 
của đời Đường bên Tàu mà triều Lý đã dựa theo đó, gồm có mười 
tội ác như sau: 


1. Mưu phản: Lật đồ nền cai trị của vua đương thời. 
2. Mưu đại nghịch: Phã đền đài, lăng tâm, cung điện của nhà vua. 


3. M#ưu bạn: Phục vụ cho nước địch, làm gián điệp (trong tiếng 
Hán Việt, bạn có nghĩa là phản quốc đi phục vụ cho nước địch). 


4. Ác nghịch: Đánh hay giết Ông, Bà, Cha, Mẹ, Tôn thuộc. 
5. Bát đạo: Vô cớ giết ba người cùng nhà. 
6. Đại bắt kính: Lây trộm đồ tế lễ trong lăng tâm, làm giả ấn vua. 


7. Bất hiểu: TÔ cáo hay chửi rủa Ông, Bà, Cha, Mẹ hoặc Ông, Bà, 
Cha, Mẹ chồng, không phụng dưỡng cha mẹ, tự ý bỏ nhà phân chia 
tài sản, cưới xin khi có tang Cha Mẹ, vui chơi trang sức trong khi 
tang chế, được tin Ông Bà và Cha Mẹ chết không chịu tang hoặc 
Ông, Bà, Cha, Mẹ còn sống mà nói dối là chết. 


8. Bất mục: Mưu giết hay bán các thân thuộc, đánh hoặc cáo giác 
chồng, hay các tôn thuộc. 


9. Bát nghĩa: Giết trưởng cơ quan của mình, giết quan lại tại chức, 
hoặc thầy dạy học, không để tang chồng, vui chơi bỏ tang phục để 
lây chồng khác. 


145 


10. Nội loạn: Thông dâm với người trong họ phải để tang từ bực 
thứ tư trở lên, thông dâm với các vợ bé của Cha hay của Ông, và cả 
người đàn bà bằng lòng tư thông cũng bị tội. 


Trong Khám định Việt sử Thông giám Cương mục, chính 
biên, quyền 3 tờ b, đã ghi lại việc khoan hồng đã kẻ trên như sau: 
“Phàm nhân đản, người từ 70 tuổi trở lên, người có nhược tật 
(bệnh hoạn) và người có họ thân với nhà vua phải để tang nhau từ 
chín tháng trở lên, nếu phạm tội đều được cho chuộc tội, chỉ trừ 
người nào phạm vào tội thập ác thì không tha. ” 

Đạo Phật đã ảnh hưởng trong pháp luật không những về lòng 
từ bi, lòng khoan dung mà còn ảnh hưởng về cách đối xử với phạm 
nhân nữa. Đạo Phật rất tôn trọng giá trị của con người và vì giới 
cắm nói dối cũng được giữ gìn, nên không bao giờ đám kết tội ai 
một điều gì khi chưa nắm đủ yếu tố buộc tội; và do chỗ đó nên 
phải đối xử tử tế với người không có tội. Bởi vậy nên vua Lý 
Thánh Tông mới xét thấy cảnh khổ của các tù nhân đang bị giam 
cầm khổ cực trong khi tội vạ chưa xét rõ, và truyền đối đãi với họ 
rất tử tế: “Mùa Đông năm Ất Mùi (1055) ... mỗi ngày hai bữa ăn. " 
(đã dẫn ở trên). 


Quan niệm về cách đối xử tử tế với người đang bị giam cằm 
mà chưa định tội lỗi bằng một phiên xử công khai đã cho ta thấy 
pháp luật triều Lý ứôn rọng nhân quyển, đây có thể nói là bước 
đầu tiên công nhận nhân quyền trong lịch sử nước ta vậy. Quan 
niệm tôn trọng nhân quyền đã được Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
quyền công nhận và đã ghi: “Phàm ai bị cáo về một tội phạm gì 
đều được đoán coi như là vô tội, cho đến khi tội trạng ấy được 
chứng mình rõ rệt trang một vụ xử công khai có đủ hết đảm bảo 
cho bị cáo về quyền bào chữa. ” Quan niệm tôn trọng nhân quyền 
là một đặc điểm mới mẻ trong pháp luật hiện đại, như vậy chúng ta 
nhận thấy pháp luật triều Lý đã vượt qua thời đại, đó quả là một 


146 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


đặc điểm đáng lưu ý trong pháp luật nhà Lý. Có thê nói rằng do 
ảnh hưởng của triết lý Phật giáo về việc tôn trọng nhân phẩm của 
COn người vậy. 


Ảnh hưởng Phật giáo còn thấy rõ trong việc áp dụng quan 
niệm “$ám hói” vào chính sách hình sự để xử tội phạm nhân. Sám 
hối là quan niệm cho rằng một người khi đã phạm phải một lỗi lầm 
thì có thể ăn năn và cố sẵng tìm cách chuộc tội với ước nguyện sẽ 
không tái phạm nữa. Chính sự hối cải sẽ giúp họ trở về đường ngay 
nẻo chánh và khiến họ có thể giúp được xã hội gây lại một trật tự 
ồn có hơn. Do quan niệm về sám hối, chính sách hình sự của pháp 
luật triều Lý đã áp dụng chính sách cải hoá tội nhân, chính sách 
này được thể hiện một cách rõ ràng nhất qua chỉ thị của vua Lý 
Thánh Tông về việc xử các tội nhân một cách khoan hồng không 
kê nặng hay nhẹ: "Năm 1064, ... một cách khoan hông cả. " (đã dẫn 
ở trên) 


Chính sách cải hoá tội nhân là một chính sách mới phát triển 
ở Âu Mỹ vào thời cận kim. Theo quan niệm của chính sách này thì 
các phạm nhân được coi như là một nạn nhân của xã hội. Do đó, 
đối với các phạm nhân, nhà cầm quyền không nên dùng những 
hình phạt quá nghiêm khắc như thê loại họ ra khỏi xã hội, nhà cảm 
quyền cần phải xét xử các phạm nhân như là một bệnh nhân cần 
phải được chữa trị, vì vậy, các sự trừng phạt phải được cân nhấc và 
ấn định một cách hợp lý và nhân đạo để giúp họ sám hối và hối cải 
tội lỗi. 


IV. Hiệu quả của pháp luật triều Lý 


Nói tóm lại, pháp luật triều Lý đã chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo rất nhiều, nhất là ở các điểm khoan hồng và nhân đạo đối với 
phạm nhân. So sánh với các nên pháp luật trong thời đại đó, chúng 
ta thấy các nước phong kiến khác đều áp dụng những hình phạt rất 


147 


nặng nề và ác nghiệt, nhất là đối với tội phản nghịch chống chế độ 
của vương quyền đương thời. Trong khi nền pháp luật triều Lý đã 
áp dụng một nên pháp luật nhuốm đượm một tinh thần rộng rãi và 
khoan dung. Đó là do sự ảnh hưởng lòng từ bị của đạo Phật, vì như 
chúng ta đã biết dưới thời Lý, Phật giáo được tôn sùng và ảnh 
hưởng sâu đậm vào các tầng lớp vua chúa, quí tộc cũng như trong 
dân chúng. Nhất là trong dân gian, Phật giáo có ảnh hưởng rất tối, 
các hành động phi pháp được giảm bót, hành vi tàn bạo ít dân, là 
do những quan niệm từ bi hỉ xả, và những hành động ăn năn, sảm 
hồi tội lỗi vẫn được thực hành luôn luôn trong đời sống hàng ngày. 
Do vậy, nên qua các triều đại Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông là 
những triều đại thịnh trị nhất, mà bằng chứng cụ thê là năm 1054, 
Lý Thánh Tông đã xuống chiếu đốt bỏ các hình cụ trừng phạt nhân 
dân, đó là biểu trưng cho một sự ổn định quốc gia mà luật pháp đã 
ø1ữ một vai trò quan trọng vậy. 


Nhờ áp dụng chính sách khoan dung trong pháp luật, nên 
triều đại nhà Lý đã thu phục được nhân tâm. Thật vậy, trong nhân 
dân ai ai cũng hướng về Lý triều với lòng khâm phục về chính sách 
cai trị dân, nên triều Lý đã kéo dài trên hai thế kỷ (1010 - 1225) và 
trong suốt hai thế kỷ đó đế nghiệp nhà Lý rất vững vàng, nhân dân 
sống trong cảnh âm no và an lạc. Do đó, nên khi thời cuộc đổi 
thay, nhà Trần chiếm ngôi vua của họ Lý vào năm 1225 dưới thời 
Lý Chiêu Hoàng, triều Lý đã đi vào lịch sử, mà trong quân chúng 
nhân dân vẫn còn lưu luyến tiền triều; trong dân gian, người dân đã 
diễn tả tâm trạng lưu luyến ấy qua hai câu ca đao sau đây: 


“Trồng chùa ai đánh thùng thùng, 
Của chung ai khéo vây vùng nền riêng. ” 
(Ca dao) 


148 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


V. KÉT LUẬN 


Qua việc tìm hiểu pháp luật triều Lý, chúng ta đã thấy được 
một quá khứ vinh quang của dân tộc trong suốt thời đại nhà Lý. 
Triều đại nhà Lý đã cho chúng ta thấy rõ một sinh lực đồi đào của 
truyền thống dân tộc là sẵn sàng hy sinh để chống lại sự xâm lăng 
và âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam của ngoại bang. 


Tinh thần chống ngoại xâm được biểu lộ rõ rệt trong việc Lý 
Thường Kiệt đem quân đánh ba châu Khâm, Liêm, Ung của Trung 
hoa mà dân chúng Việt Nam đã khen tặng qua hai câu ca dao sau 
đây: 


“Đem chuông đi đánh xứ người, 
Chẳng kêu cũng đánh vài hôi lấy danh. ” 
(Ca dao) 


Sài Gòn, tháng Giêng năm 1971. 
Sửa chữa và bổ sung, Toronto, 01 tháng 04 năm 1991. 


Nguyễn Vĩnh Thượng 


149 


Chương 7 
Phụ lục 2 





Hạnh Cơ 


Lời giới thiệu: Hạnh Cơ là bút hiệu của ŒS Nguyễn Hữu Lợi, bài viết 
này đã được đăng trên tờ Tư Tưởng số ] năm 1974. Nguyệt san Từ 
Tưởng là cơ quan phát huy và truyền bá tư tưởng triết học của Viện Đại 
Học Vạn Hạnh Sài Gòn. GS Nguyễn Hữu Lợi là cựu Sĩ Quan Tuyên Úy 
Phật Giáo với cấp bực Thiếu Tú trong Quân lực VNCH. 


NVT 


150 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Cũng như triều đại nhà Đinh (968-980) trước đó, triều đại Lê 
Đại Hành (980-1005) là một triều đại vẻ vang trong lịch sử dựng 
nước của nước ta. Nhưng sự nghiệp â ấy quá ngăn ngủi vì sự phá nát 
của vua Lê Long Đĩnh (1005-1009, cho nên bắt buộc phải có 
một sự. đổi thay. Phú cường và an cư lạc nghiệp là những nhu cầu 
thiết yếu của quốc gia dân tộc, và đó đã là động cơ thúc đây Lí 
Công Uầẩn?` lên nắm chính quyên (1010-1028) để phục hưng quốc 
gia, bảo vệ tinh thần đạo đức của dân tộc. Và sự lên ngôi của Lí 
Công Uẫn đề khai sáng ra nhà Lí đã là một công trình, một sắp xếp 
chính trị rất khéo léo của thiền sư Vạn Hạnh . Đó là một kết quả 
của “Øinh thân Vạn Hạnh”, và Lí Công Uấn lên ngôi, cũng như các 
vua Lí kế tiếp, là thực hiện cái sứ mệnh “đem ĐẠO vào ĐỜI” của 
Tổ Vạn Hạnh. Nói cách khác, tư tưởng của Vạn Hạnh đã ảnh 
hưởng sâu xa và quyết định phần lớn cho tinh thần giới lãnh đạo 
suốt triều đại nhà Lí; đó là tinh thần tập thành Thiền và Mật, có 
kiến thức cao siêu thần toán, thấu suốt và nối liền quá khứ, hiện tại, 
vị lai, sử dụng các thuật phong thủy và sấm vĩ, làm lợi khí cho 
những hành động ích quốc lợi dân, phụng sự quốc gia và bảo vệ 
chủ quyền dân tộc. Nhà Lí đã xây dựng một quôc gia tiến bộ khác 
hắn Định, Lê trước đó, và chùa Một-cột đã xuất hiện một cách độc 
đáo trong cái tỉnh thần tiễn bộ toàn diện đó. 


1. Sự Hình Thành và Ý Nghĩa Chùa Một Cột 


Chùa MỘT-CỘT được hình thành là do một giấc mộng của 
vua Lí Tháitông (1028-1054).Đại Việt Sử Kí Toàn 
Thu chép: “Tháng hai, mùa xuân năm Ki-Sửu (1049) đổi niên hiệu 
là Sùng-hưng-đại-bảo (1049-1054) năm đẫu. Trước đó vua mộng 
thấy Phật Quán Âm ngôi trên đài hoa sen, dẫn vua lên đài. Khi 
tỉnh dậy, vua nói lại với triểu thần. Có người cho là điềm gở, 
nhưng nhà sư Thiên Tuệ thì khuyên vua nên xây chùa, dựng cột đá 
giữa hồ, xây đài hoa sen có tượng Phật Quán Âm ở trên, đúng như 
hình ảnh đã thấy trong mộng. Các nhà sư chạy đàn chung quanh, 
tụng kinh cầu sống lâu, nhân đó đặt tên chùa là Diên-hựu. "0 


151 


Theo đó thì chùa Một-cột đã lấy nguồn cảm hứng từ giấc 
mộng đài sen với Phật Bà Quán Âm. Cảm hứng từ mộng là một 
thứ tâm lí nghệ thuật của các dân tộc Đông-phương, và hình dáng 
chùa đã bao hàm nhiều ý nghĩa nghệ thuật tôn giáo. 


Theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục (trong sách Lịch Sử Tư 
Tị BE H04 Việt Nam) thì từ thời nhà Định đã dựng cột bia đá “Đà-la- 
, gọi là cột “nhất-trụ”, để cầu tuổi thọ, cầu cho vận nước dài lâu 
bên cạnh cái không khí Hiện luôn đe dọa nặng nề của Trung-quốc. 
Đến nhà Lí thì cây cột “nhất-trụ” ấy lại bao hàm nhiều ý nghĩa hơn 
nữa, khi vua Lí Thái-tông đã biến hình “nhất-trụ” thành hình hoa 
sen (bằng cách cho xây trên đỉnh cột một cái điện nhỏ bằng gỗ lợp 
ngói, mái cong), để trở thành chùa Diên-hựu (tức Một-cột). Chùa 
có hình đáng một hoa sen, và nếu nhìn từ xa thì quả đó một hoa 
sen lớn mọc lên từ hồ nước, — dĩ nhiên, cây cột đã trở thành cọng 
sen. 


Vẫn theo giáo SƯ Nguyễn Đăng Thục thì hình ảnh hoa sen 
cũng đã có những ấn tượng rõ nét trong tỉnh thần dân tộc ta từ thời 
nhà Đinh: Đinh Bộ Lĩnh (tức vua Đinh Tiên-hoàng-đế, 968-979) ở 
cạnh đền Sơn-thần, ngoài cửa có đám sen núi có dấu chữ “thiên 
tử”; mẹ Lê Hoàn (tức mẹ vua Lê Đại Hành) có mang năm mộng 
thấy trong bụng sinh hoa sen; tháng sáu, niên hiệu Long-thụy-thái- 
bình (1054-1058) thứ 5 (1058), vua Lí Thánh-tông (1054- 
1072) cho xây điện Linh-quang, bên trái dựng điện Kiến-lễ, bên 
phải dựng điện Sùng-nghi; phía trước điện dựng lầu chuông một 
cột sáu cạnh hình hoa sen,1® 


Vậy thì, hoa sen luôn luôn mang một ý nghĩa tốt đẹp, tượng 
trưng cho những gì cao quí nhất trên đời. Nơi nào có hoa sen là nơi 
đó có Phật, Bồ-tát ngự trị; nơi nào có dấu sen là nơi đó có dấu vết 
hiền nhân; nơi nào có hồ sen nhất định phải là nơi thanh tịnh; và 
chính hoa sen đã được người bình dân tôn quí để ví với những 
người có tâm hồn thanh cao, sống nơi bụi trần đầy danh lợi mà 
không bị những thứ ô uế cám dỗ, ràng buộc: 


152 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Trong đâm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng; 
Nhụy vàng bông trắng lá xanh, 

Gân bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 


(Ca Dao) 


Cuối cùng, hoa sen có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đến 
nỗi nó đã được dùng làm tựa đề cho một bộ kinh cao thâm của 
Phật giáo đại thừa: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó có thể thấy, 
tín ngưỡng HOA SEN là tín ngưỡng PHẬT THỪA vậy. 


Cũng vì hoa sen mang những ý nghĩa như thế, nên hễ người 
ta nói đến hoa sen là nói đến Phật. Sen là chỗ Phật ngự. Tòa sen là 
tòa Phật. Và bộ ba “lam Thánh”: Di Đà — Quán Âm - Thế Chí đã 
dính liền mật thiết với hoa sen trong tín ngưỡng Tịnh Độ tông. 


Cõi Cực-lạc là cả một thế giới hoa sen. Vì vậy, vua Lí Thái- 
tông đã mộng thấy hoa sen với Phật Bà Quán Âm đứng trên đài 
sen, và giâc mộng ây đã được hiện thực bằng ngôi chùa Một-cột có 
hình dáng hoa sen với tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ trong 
đó. 


Tín ngưỡng Phật Bà Quán Âm trong tâm thức dân tộc Việt 
cũng là một tín ngưỡng đặc biệt, nó biểu hiện cho lòng yêu thương 
vô bờ của MẸ, hòa đồng với tín ngưỡng sùng bái Nữ Thần cô hữu 
trong tư tưởng bình dân Việt-nam. Người bình dân Việt-nam với 
tâm hồn chất phác, chân thật, luôn luôn có khuynh hướng nguyện 
cầu một “tha lực” từ bi cứu khổ cứu nạn như Bồ Tát Quán Thế 
Âm, hay là Nữ Thần của họ. Họ nương tựa vào đó như một nơi an 
lành, như đứa bé cảm thấy được yên ôn trong lòng mẹ. Họ luôn 
luôn yên tâm khi tin tưởng có Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên cạnh để 
che chở, độ trì. 


Xem thế, chùa Một-cột quả là một tác phẩm nghệ thuật tân 
kì, thê hiện trọn vẹn cái tâm linh độc đáo của dân tộc. Với cây cột 


153 


độc nhất dựng sừng sững giữa hồ, nó biểu hiện cho tín ngưỡng về 
nguôn sống vũ trụ, về âm dương hòa hợp của tư tưởng Bà-la-môn 
giáo và Chiêm-thành — vôn cũng đã ảnh hưởng ngắm ngầm vào 
tinh thần dân Việt từ lâu. Với cái điện hình hoa sen mọc lên từ hồ 
nước, nó nói lên cái tinh thần phấn đấu âm thầm với dục vọng để 
tự kiến tánh thành Phật của các thiền sư, tức là giới trí thức bác 
học. Và với tượng Phật Bà Quán Âm, nó bộc lộ cái tình Mẹ, tượng 
trưng cho Nữ Thân, một tha lực từ bi luôn luôn cứu độ chúng sinh, 
đó là tín ngưỡng của giới bình dân chơn chất. Vì vậy, chùa Một-cột 
quả đã gói ghém hoàn toàn tinh thần tín ngưỡng đặc biệt của Việt- 
nam thời đó. 


Tỉnh thần chùa Một-cột là một tỉnh thần tổng hợp của Phật 
giáo Việt-nam thời Lí. Tinh thần đó đã dung hòa các tư tưởng vừa 
Thiền, vừa Mật, vừa Nho, vừa Lão, vừa trí thức, vừa bình dân, nhất 
là nó thê hiện một tinh thần dung hợp sáng tạo nhưng độc lập của 
quốc gia; và chính cái tỉnh thần đó đã là nguyên nhân sâu xa của 
việc thành lập thiền phái Thảo Đường, một phái thiền Việt-nam 
độc đáo thời nhà Lí. 


2. Thiền Phái Thảo Đường: Một Kết Tinh Của Tinh 
Thần Phật Giáo Việt Nam Thời Nhà Lí 


Thời đại nhà Lí là thời đại toàn thịnh của Phật giáo Việt- 
nam, mà cũng là thời đại có ý thức dân tộc cao nhất, tinh thần quốc 
gia hùng mạnh nhất trong lịch sử độc lập của Việt-nam. Về điểm 
này, giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nói: “Lí Thánh-tông là vua ta 
đâu tiên có óc lập một để quốc có danh ngang với một nước thiên 
tử. Vua đặt quốc hiệu là Đại-việt (1054), tôn các vua trước là 
Thái-tổ, Thái-tông, coi các nước nhỏ là chư hâu, và muốn ngăn 
cắm Chiêm-thành thần phục Tổng. ”°' Và chính ở trong cái ý thức 
dân tộc và tinh thần độc lập, tự cường cao độ đó mà phái thiền 
Thảo Đường đã xuất hiện, như học giả Trần Văn Giáp đã 
nói: “Đến thế kỉ XI, đạo Phật rất thịnh vượng ở Việt-nam. Những 
người nhiệt thành với đạo này không phải chỉ là quân chúng mà cả 
những quan lớn ở triểu đình, và cả những vua chúa nữa. Những 


154 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


ông vua ấy muốn thiết lập một phải mới. Nhưng thay vì trực thuộc 
với Bồ Đề Đạt Ma, họ lại chọn một thiên sư Ti rung-hoa tên là Thảo 
Đường đã đến Chiêm-thành và ngụ một thời gian ở đó. Chắc chắn 
họ đã theo giáo huấn của vị sư trưởng này và thực hành giáo pháp 
của ông. Thời kì thứ tư này quả là thời kì Thiên học Việt-nam. "0° 


Từ Lí Thái- -tông, ta thấy nhà vua đã có khuynh viethŠ ạ HỆ 
dựng một nên Phật giáo riêng biệt, đặc thù cho Đại-cô- -việt” 
việc xây cất chùa Một-cột. Đến vua Lí Thánh-tông thì cái Nhàn 
hướng ấy lại càng mạnh mẽ hơn nữa, đến nỗi đã đưa đến việc sáng 
lập một phái thiền mới lấy tên của thiền sư Thảo Đường. 


Về sự tích Tổ Thảo Đường, sách 4n Nam Chí Lược 
chép: “Tháo Đường đi theo sự phụ sang ở đất Chiêm-thành. Khi 
vua Lí Thánh-tông đánh Chiêm-thành, bắt được làm tù binh, giao 
cho quan tăng lục làm gia nô. Quan tăng lục viết sách Ngũ Lục, để 
ngỏ trên bản và đi khỏi. Nhà sự Thảo Đường xem trộm, có sửa 
chữa đi. Quan tăng lục vẻ thấy thế lấy làm kinh ngạc về anh gia 
nô, bèn tâu lên vua. Vua bái Thảo Đường làm quốc-sư. ”99 


Tinh thần của tài liệu này cho ta thấy gì? Đọc lại lời của giáo 
sư Hoàng Xuân Hãn ở trên thì triều đại Lí Thánh-tông quả là một 
triều đại oanh liệt, có tinh thần dân tộc cao sáng nhất. Vua Lí 
Thánh-tông nuôi mộng xây dựng quốc gia thành một đề quốc hùng 
cường, xứng danh “Đại-việt”; trong đó bao gồm ý tưởng sáng lập 
một tông phái Phật giáo Đại-việt đặc thù, hoàn toàn mang màu sắc 
dân tộc, mặc dù trước đó đã có hai phái thiền Tì Ni Đa Lưu Chi và 
Vô Ngôn Thông từ ngoại quốc truyền vào. Và mộng ước ấy đã 
được thành tựu do một thiện duyên hãn hữu, đó là việc nhà vua đi 
đánh Chiêm-thành, bắt nhiều tù binh, và trong đám tù binh ấy có 
thiền sư Thảo Đường. Thảo Đường là một tù binh được cắt đặt làm 
thị giả cho vị tăng lục (vị tăng sĩ cao cấp trông coi về tăng sự). Lại 
do sự khám phá của chính vị tăng lục mà Thảo Đường được nhà 
vua tôn làm quốc sư. Ấy là vua đã nhặt được viên ngọc vô giá từ 
trong bùn lầy! Ý vua đã mong ước thành lập một tông phái đặc biệt 
Việt Nam, nhưng nhà vua là cư sĩ, không thể đứng làm tổ khai sơn 


155 


cho một môn phái, lại không muốn chọn các vị thiền sư đã sẵn có 
môn phái đương thời, nhân cơ hội khám phá được viên ngọc vô giá 
là thiền sư Thảo Đường (dù: vốn có nguôn gốc từ Trung-hoa), bèn 
lập tức tôn lập ngài làm Tổ, lẫy tên ngài làm tên môn phái, rồi 
chính nhà vua làm đồ đệ đầu tiên đời thứ nhất. Thật là một cơ hội 
nghìn vàng để vua thực hiện giấc mộng. Quan tăng lục là một vị 
cao tăng, mà viết “øgữ /„c” còn bị Thảo Đường sửa chữa, thì Thảo 
Đường quả xứng đáng với sự trông đợi và kính ngưỡng của vua LÍ 
Thánh-tông. 


Vậy thì cái tinh thần đặc biệt của Tổ Thảo Đường là gì? Đó 
là một tinh thần tổng hợp Thiền và Tịnh. Theo tỉnh thần 
bài “Kinh ” của Tổ thì con đường tu hành không phải chỉ có một, 
mà phải gồm cả ba phương diện: tham thiền, quán chiếu và niệm 
Phật. Tham thiền và quán chiếu tức là tập trung tinh thần nhắm vào 
một điểm, ngưng đọng tất cả mọi vọng niệm trong tâm, để cho tâm 
ý thanh tĩnh, không còn vọng động. Lúc đó cả năng tri và sở tri đều 
mắt, trí tuệ phát sinh, kiến tánh giác ngộ. Đó là con đường tự lực 
đón ngộ, có thể giải thoát ngay ở đời này, được áp dụng chung cho 
cả tăng lẫn tục. Nhưng đó là con đường trí thức, chỉ thích hợp cho 
những bậc thượng nhân; còn đối với kẻ độn căn mà đa số là quần 
chúng nông dân thì không thích hợp. Do vậy mà Tổ đã đưa ra con 
đường niệm Phật để dẫn dắt đám quần chúng nông dân đông đảo 
ấy. Tô nói: “Thiên vốn không có cửa vào nhất định, nếu không đủ 
căn bản tâm linh thì phân nhiễu rơi vào lầm lạc, trọn đời trôi nồi, 
khó mà giác ngộ. Pháp quán tâm thì rất tế nhị, tỉnh vi, nếu không 
có trí tuệ bát nhã thì ít có thể tiến bộ trên đường chứng nghiệm. 
Chỉ còn có lỗi niệm Phật là rất mau lẹ, tiện lợi. Từ xưa đến nay, 
người thông mình hay ngu độn đêu tu, đàn ông hay đàn bà đều 
chuộng, muôn người không một sai lầm như bốn lời dạy của phái 
Lâm Tế đã tỏ rõ. Chỉ cần tự phân tích lấy tâm mình, chớ nghỉ ngờ 
mình làm không được. ”0®) 


Người nông dân vôn dôi dào tình cảm và giàu tưởng tượng. 
Hơn nữa, trải qua bao cảnh bạo tàn, đau thương của giặc giã, chiên 


tranh từ các đời trước, họ chỉ mong được một đời sống thanh bình, 


156 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


an cư lạc nghiệp với sự độ trì của thần linh, cho nên sự tin tưởng 
vào Phật Bà Quán Âm với lòng từ bi của Mẹ Hiền cứu khổ cứu 
nạn đã phổ biến mau lẹ và sâu rộng trong quần chúng bình dân. 
Tín ngưỡng vào Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ độ trì là một lòng 
tin vào tha lực. Bởi thế, con đường niệm Phật dành cho người bình 
dân đã được đề cao bên cạnh con đường tham thiền và quán chiếu 
dành cho bậc đại trí tin tưởng vảo tự lực; đó là cái chủ tâm của vua 
Lí Thánh-tông trong việc thành lập thiền học Thảo Đường, nhằm 
tổng hợp tín ngưỡng của toàn dân, làm thành một sức mạnh vô 
địch để thực hiện cái mộng “Ðz/-việf” trong tinh thần dân tộc cao 
sáng của mình. 


Như vậy, đứng về phương diện lịch sử, chúng ta phải công 
nhận người sáng lập ra phái thiền Thảo Đường là vua Lí Thánh- 
tông. Tinh thần Thảo Đường chính là tỉnh thần Lí Thánh-tông 
trong ý hướng sáng lập một môn phái đặc biệt dân tộc. Tinh thần 
Lí Thánh-tông là một tinh thần cởi mở, sẵn sàng thâu hóa nhiều tín 
ngưỡng khác nhau. Vua rất sùng thượng Phật pháp nên đã xây cất 
và tu bố rất nhiều chùa tháp. Tinh thần từ bi của Phật giáo đã ảnh 
hưởng sâu đậm nên nhà vua có tiếng là một ông vua nhân từ. Vua 
đã từng ban chăn chiếu cho tủ nhân, cho họ ăn cơm đây đủ vì nghĩ 
thương cái hoàn cảnh đói lạnh của họ trong ngục xá; và đối với dân 
chúng thì: “Lông trẫm yêu dân nh yêu con trầm vậy; hiểm vì trăm 
họ ngu dại làm càn phải tội, trâm lấy làm thương lắm; vậy từ nay 
vỀ sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi. “6 Đối với Không giáo nhà 
vua cũng rất chú trọng. Vua là người đầu tiên ở nước ta dựng lập 
văn miêu, tạc tượng Chu Công, Không Tử và tứ-phối để thờ 
phượng (1070). Vua cũng rất hâm mộ âm nhạc Chiêm-thành và tin 
Thần đạo, xây chùa Nhị-thiên-vương thờ Nhật Thiên (Civa Deva) 
và Nguyệt Thiên (Visnu Deva) thuộc tín ngưỡng An-độ giáo. 


Vì vậy, khi nhận xét về Lí Thánh-tông, giáo sư Nguyễn 
Đăng Thục đã viết: “Xem thế thì biết rằng khuynh hướng tín 
ngưỡng của nhà vua cũng như của toàn quốc thời bấy giờ không 
có tính cách giáo điểu, hết sức cởi mở để thỏa hiệp nhiều tín 
ngưỡng khác nhau. ”°”) 


157 


3. Quán Âm Nữ 


Nói đến Lí Thánh-tông, chúng ta còn phải đề cập đến một 
điểm đặc biệt khác nữa, đó là sự liên quan gần như mật thiết giữa 
nhà vua với hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Sử chép: “Nhà vua 40 
tuổi, chưa có con trai, thường đi các đền chùa đề cẩu tự. Ngự giá 
đến đâu, người xem chật đường. Khi đến làng Thổ-lỗi, có người 
con gái hái dâu đứng dựa vào khóm có lau, nhà vua lấy làm lạ, 
cho vào cung, lập nàng làm Ỷ Lan phu nhân. Đến khi có mang, 
sinh hoàng tử Càn Đức, nhà vua mừng lắm. Ngày hôm sau lập làm 
thái tử, đôi niên hiệu, đại xá, phong Ÿ Lan phu nhân làm thần phi, 
lại gọi là nguyên phi, đổi làng Thổ-lỗi làm làng Siêu-loại, vì là 
nguyên quản của nguyên phi. Zạ8) 


Và: “Vua thân đi đánh Chiêm-thành, lâu không thắng, trở vê 
đến châu Cư-liên, nghe tin nguyên phi điều khiển nội trị được lòng 
dân hòa hợp, trong nước yên ổn, tôn sùng Phật giáo, tục gọi là 
Quản Âm Nữ. Vua tự bảo, kẻ kia là một nữ nhỉ mà còn có thể được 
thể, kế trai còn dùng làm chỉ! Bèn quay lại đánh mới thắng 
được. ” 


Trong chế độ quân chủ xưa, việc vua sinh được hoàng nam 
là một điều vui mừng trọng đại không những cho nhà vua, cho 
triều đình, mà cho cả nhân dân trong nước. Vua Lí Thánh-tông đã 
40 tuổi mà chưa có con trai, nay gặp được Ÿ Lan phu nhân thì sinh 
hoàng nam, đó chăng là điều đại phúc cho triều đình và cho cả 
thiên hạ ư? Vì vậy, từ một cô thôn nữ, Ÿ Lan đã được bước lên địa 
vị một nguyên phi, và đối với nhân dân thì được tôn kính là Quán 
Âm Nữ (con gái của Phật Bà Quán Âm), nàng quả đã được mọi 
người, mọi tầng lớp trong toàn quốc coi là một cứu tỉnh của dân 
tộc. Nàng là cứu tinh của dân tộc không những sinh được vị thái tử 
anh minh, mà còn vì ở tư cách lãnh đạo nhân dân, làm cho họ được 
sông thanh bình trong cảnh an cư lạc nghiệp. Người dân vốn đã sẵn 
lòng sùng bái Phật Bà Quán Âm, nay họ có dịp hiện thực hóa Phật 
Bà Quán Âm vào đối tượng Ÿ Lan phu nhân, chứng tỏ đã có một ý 
thức cảm thông, một sợi dây nối kết giữa tự lực và tha lực, giữa trí 


158 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


thức bác học và nông dân quê mùa, giữa giới thống trị và giới bị 
trị; và sợi dây đó chính là nàng thôn nữ Ÿ Lan. Ÿ Lan đối với nhà 
vua là hình ảnh Quán Âm Nữ, không những đã đem đến cho nhà 
vua hiếm hoi một vị thái tử anh minh nối nghiệp, mà còn là một 
động lực phân khởi nhiệm mâu khiến cho nhà vua thắng trận khải 
hoàn; còn đối với nhân dân thì Ÿ Lan cũng là hình ảnh Quán Âm 
Nữ vì đã đem lại cho họ một xã hội an cư lạc nghiệp. Vì vậy, sau 
khi thắng giặc Chiêm-thành trở về, vua Lí Thánh-tông đã sáng lập 
tại kinh đô Thăng-long thiền phái Thảo Đường, cũng với ý chí 
thống nhất tín ngưỡng sùng bái của bình dân với tín ngưỡng trí 
thức của bác học để lấy sức mạnh toàn dân mà thực hiện mộng 
“Đại-việf” nói về phương diện quốc gia, và thực hiện một môn 
phái Thiền “Ðạ¡-việ?” nói về phương diện Phật giáo. 


+ 


Nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy Phật giáo thời Lí quả 
đã chứng tỏ cái năng lực phi thường trong việc giáo hóa con người 
về cả hai phương diện, xuất thế cũng như nhập thế. Từ Lí Thái-tổ 
đến Lí Chiêu Hoàng (1224-1225), trải qua chín đời vua, trị vì suốt 
một thời gian 215 năm (1010-1225), Phật giáo luôn luôn nắm vai 
trò chủ động. Mọi phương diện hệ trọng của quốc gia, từ chính trị, 
quân sự, đến giáo dục, văn học, nghệ thuật v.v.. đều mang tinh 
thần Phật giáo. Ba phái thiền Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông 
và Thảo Đường cùng nhau hợp tác, truyền bá song hành, và cùng 
chung qui vào một chí hướng phục vụ quốc gia dân tộc. 


về phương diện xuất thế, các thiền sư cũng như các vua chúa 
sùng đạo đều căn cứ vào thiền học để khai phóng tâm linh, tự mình 
phát triển trí tuệ mà ngộ đạo. Về phương diện nhập thế, sau khi 
ngộ đạo, họ đã hòa mình vào đời sông xã hội, từ cung vua, kinh 
thành, cho đến làng mạc, thôn quê, họ đã mở bao nhiêu đạo tràng, 
trường học để mở mang văn hóa, giải phóng tâm hồn mông muội 
cho người đời; ở đâu có người sống là ở đó có ánh sáng đạo lí lan 
tràn tới. Bao nhiêu tinh hoa của dân tộc được khai triển triệt đề, 
làm cho nền văn minh nước ta vào thời đó thật rực rỡ, sánh ngang 


159 


hàng với Trung quốc, khiến cho nước láng giêng to lớn này phải nề 
SỢ. 


Tinh thần Phật giáo thời Lí, nhất là từ khi hình ảnh hoa sen 
với tượng Phật Bà Quán Âm xuất hiện, không phải là một tinh thần 
Phật giáo Thiền tông thuần túy, mà là cả một tinh thần dung hòa 
sáng tạo. Từ thiền sư Vạn Hạnh (tịch năm 1018) với triết lí “dung 
tam tế” đến các thiền sư Từ Đạo Hạnh (tịch năm 1112), Minh 
Không (tịch năm 1141) với khuynh hướng tông hợp Thiên-Mật, sử 
dụng quyên năng thần thông để giúp đời; rồi các thiền sư Viên 
Chiếu (tịch năm 1090), Cứu Chỉ (tịch năm 1067), Ngộ Ấn (tịch 
năm 1088), Thông Biện (tịch năm 1134), Viên Thông (tịch năm 
1151) v.v., đều khai triển cái học TAM GIÁO (Phát - Lão - Nho )đề 
phụng sự quốc gia dân tộc, khiến cho cái tinh thần “Bi, Trí, Dũng” 
của Phật giáo, hay “Nhân, Trí, Dũng” của Nho giáo được các câp 
lãnh đạo thực hành triệt đề, xây dựng một nước Đại-việt hùng 
cường, thịnh vượng và nhân ái. 


Tinh thần “Bi-Trí-Dũng” ấy lại là một tỉnh thần toàn dân 
thống nhất, do công trình nối kết từ tín ngưỡng trí thức quí tộc đến 
tín ngưỡng sùng bái bình dân qua các hình ảnh chùa Một-cột, Quán 
Âm Nữ, nhất là sự sáng lập thiền phái Thảo Đường, đã làm cho 
Phật giáo Việt-nam thời nhà Lí có một tinh thần tín ngưỡng hợp 
sáng thật đặc biệt. 


Tất cả những sự kiện trên đã làm cho nước ta dưới thời đại 
nhà LÍ thật xứng đáng với danh xưng “Đại-việt”. 


Chú thích: 


(1) Lê Đại Hành: Tên là Lê Hoàn, người làng Bảo-thải, huyện 
Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam; là một vị tướng tài của vua Định Tiên- 
hoàng. Năm 968 được phong chức Thập-đạo tướng quán; năm 979 
làm nhiếp chính cho Vệ vương Đình Tuệ (con út của vua Đỉnh 
Tiên-hoàng, lên ngôi năm 979, lúc đó mới 6 tuổi). Năm 980, quân 


160 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Tổng xâm lăng, Lê Hoàn cử Phạm Cự Lượng làm đại tướng cầm 
quân nghênh địch. Trước khi ra quân, Phạm Cự Lượng cùng ba 
quân đêu đông thanh tôn Lê Hoàn lên ngôi vua (lấy cớ vua Đình 
Tuệ còn quá nhỏ dại, chư tướng sĩ đánh giặc không thể biết thưởng 
phạt công mình). Liễn đó, Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Đại Hành 
hoàng để, phế Định Tuệ làm Vệ vương, mở ra nhà Tiên-Lê (980- 
1009), rồi đích thân cầm quân chống giặc, thắng được cả thủy, lục 
quân Tống, giết chủ tướng Tổng là Hầu Nhân Bảo (981), nhà Tống 
phải câu hòa. Ông ở ngôi được 25 năm (980-1005), thọ 65 tuổi. 


(2) Lê Long Đĩnh: Ông là con út của vua Lê Đại Hành (em của 
Long Ngân, Long Kính, Long Việt. Vua Lê Đại Hành mắt (1005), 
Long Việt lên ngôi (là vua Lê Trung-tông), nhưng chỉ được 3 ngày 
thì bị Long Đĩnh cho người ám sát để đoạt ngôi, trở thành vua đời 
thứ ba của nhà Tiên-Lê. Lê Long Đĩnh là ông vua nổi tiếng về độc 
ác, bạo ngược, hiếu sát trong lịch sử nước ta. Ông lại là người 
hoang dâm quá độ, đến nỗi mắc bệnh không ngôi được, phải nằm 
mà thính triểu, cho nên được người đương thời gọi là “Ngọa-triễu 
hoàng để”. Ông ở ngôi được 4 năm (1005-1009), thọ 20 tuổi. 


(3) Lí Công Uẩn: Vua khai sáng nhà Lí (1010-1225). - Để phân 
biệt, có người gọi đây là nhà Hậu-Lí, khác với nhà Tiên-Lí (544- 
602) do Lí Nam-Để (544-548) sáng lập. — Công Uẩn người làng 
Cốổ-pháp, huyện Đông-ngạn, phú Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh, không biết 
cha là ai, được mẹ là bà họ Phạm đem cho thiên sư trú trì chùa Cổ 
Pháp là Lí Khánh Vân làm con nuôi, cho nên lấy họ Lí. Tuổi thơ 
ông đã sống kham khổ trong chốn thiển môn, nhưng lại được sự 
dạy dỗ tận tình của thiền sư Vạn Hạnh, nên lớn lên ông đã trở 
thành một người tài đức kiêm toàn, được vào triều phụng sự nhà 
Tiên-Lê, làm quan đến chức tả thân vệ điện tiên chỉ huy sứ. Ông 
được toàn thể đình thân tin yêu và kinh trọng, nên sau khi vua Lê 
Long Đĩnh băng (1009), ông đã được họ tôn lên ngôi vua (tức vua 
Lí Thái-tô), khai sáng một triêu đại nhà Lí huy hoàng, áp dụng tỉnh 
thân BI-TRÍ-DŨNG của Phật giáo trong việc trị dân, chấm dứt 
một giai đoạn tai ách khổ đau cho dân tộc. Sau khi lên ngôi, nhà 
vua cho đời kinh đô từ Hoa-lwư (Ninh-bình) ra La-thành, đặt tên lại 


161 


là Thăng-long (tức thành phố Hà- -hội ngày nay), vẫn giữ quốc hiệu 
là Đại-cô-việt (xin xem chủ thích số 13 ở sau). Ông ở ngôi được 18 
năm (1010-1028), thọ 55 tuổi. 


(4) Vạn Hạnh: Vị cao tăng đời thứ l2 thiên phái Tì Ni Đa Lưu 
Chỉ. Thiên sư họ Nguyễn, người làng Cổ-pháp, huyện Đông-ngạn, 
phủ Tù-sơn, tỉnh Bắc-ninh. Từ thuở nhỏ đã thông mình khác 
thường, tỉnh thông cả Nho, Lão, Phật, nghiên cứu hàng trăm bộ 
kinh luận Phát giáo, không ham danh lợi, không trọng giàu sang. 
Năm 2l tuổi xuất gia, học với thiên sư Thiên Ông chùa Lục-tô, 
chuyên cân tỉnh tấn, đạo hạnh cao dày, lại rất giỏi về sấm vĩ và 
phong thủy, được thiên hạ tin tưởng là bậc tiên tri. Thiên sư là 
thây dạy học cho cả vua Lê Đại Hành và Lí Thái-tổ, đã giúp đỡ rất 
nhiều cho vua Lê Đại Hành trong các việc cai trị cũng như quân 
quốc đại sự. Khi đoán biết vận số nhà Tiên-Lê đã hết, thiền sư đã 
khéo léo vận động đưa Lí Công Uấn lên ngôi hoàng đề, chấm dứt 
thời kì tối tăm đây đau khổ của dân tộc dưới triều vua Lê Long 
Đĩnh tàn ác, dâm loạn, đồng thời ngăn chận được những biến loạn 
nguy hiểm sau khi vua Lê Long Đĩnh băng. Vua Lí Thái-tổ lên 
ngôi, mở ra triểu đại nhà Lí, phong cho thiên sư làm quốc Sư. 
Nhân cơ hội này, thiên sư đã đem hết khả năng và tỉnh thân “dung 
hợp Nho-Lão-Phật” của mình để giúp vua trị quốc an dân, đúng 
với tư cách của một vị lãnh đạo không những về tâm linh, mà còn 
về hành động giúp dân an cư lạc nghiệp. Thiên sư tịch vào năm 
1018. 


(5) Lí Thái-tông: Con trưởng vua Lí Thái-Tổ, tên Phật Mã, nồi 
ngôi năm 1026, là vua đời thứ hai nhà lí. Ông là một vị quân 
vương thông mình, giỏi cả về chính trị cũng như quân sự. Ông 
cũng thấm nhuân đức độ của vua cha, thâm tín Phật pháp, nên rất 
thương dân và thường quan tâm đến đời sống của dân. Ông ở ngôi 
được 26 năm (1028-1054), thọ 55 tuổi. 


(6) Trong suốt thời gian ở ngôi, vua Lí Thái-tông đã đặt 6 niên 
hiệu: Thiên-thành (1028-1033); Thông-thụy (1034-1036); Cản- 


162 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


phù-hữu-đạo (1039-1041); Minh-đạo (1042-1043); Thiên-cảm- 
thánh-vũ (1044-1046); Sùng-hưng-đại-báo (1049-1054). 


(7) Trích từ sách Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, tập II (Sải gỏn: 
Phú Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1969) của Nguyên Đăng 
Thục. 


(8) Trong suốt thời gian trị vì, vua LÍ Thánh-tông đã đặt 5 niên 
hiệu: Long-thụy-thải-bình (1054-1058); Chương-thánh-gia-khánh 
(1059-1065); Long-chương-thiên-tự (1066-1067); Thiên-huồng- 
bảo-tượng (1068); Thần-võ (1069-1072). 


(9) Lí Thánh-tông: Vua Thảái-tông băng (1054), thái tử Nhật Tông 
lên nổi ngôi làm vua đời thứ ba nhà LÍ, tức Lí Thánh-tông, đổi 
quốc hiệu là Đại-việt. Ông cũng là một vị quân vương tài trí, nhân 
từ và đức đó, đã tạo một sự nghiệp hiển hách còn hơn cả các đời 
trước. Ông ở ngôi được 18 năm (1054-1072), thọ 50 tuổi. 

(10) Theo giáo sư Nguyên Đăng Thục, Sảd. 


(11) Hoàng Xuân Hãn, LÍ Thường Kiệt (Sải gòn: Ban Tụ Thự Đại 
Học Vạn Hạnh, 1967). 


(12) Trần Văn Giáp, Phật Giáo Việt Nam, Tuệ Sĩ dịch (Sài gòn: 
Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1968). 


(13) Năm 968, Định Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân, lên ngồi vua, 
xưng là Tiên-hoàng-để, đặt quốc hiệu là Đại-cô-việt (nước Việt 
lớn), đóng đô tại Hoa-lw (tỉnh Ninh-bình). 

(14) Nguyễn Đăng Thục, Sảd. 

(15) Nguyễn Đăng Thục, Sảd. 


(16) Thượng-tọa Mậi-Thể, Việt Nam Phật Giáo Sử Lược (Nha 
Trang: Phật Học Viện Trung Phân, 1960). 


163 


(17) Nguyễn Đăng Thục, Sảd. 
(18) Nguyên Đăng Thục, Sảd. 
(19) Nguyên Đăng Thục, Sảd. 
Tài Liệu Tham Khảo 


- Hoàng Xuân Hãn, Lí Thưởng Kiệt, Sài gòn: Ban Tu Thư Đại Học 
Vạn Hạnh, 1967. 


- Nguyễn Đăng Thục, Lịch Sứ Tư Tưởng Việt Nam, tập lL II Sài 
gòn: Phủ Quôc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1969. 


- Nguyễn Đăng Thục, 7hiên Học Việt Nam, Sài gòn: Lá Bồi, 1967. 


- Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 1, Paris: Lá Bồi, 
1971. 


- Thượng tọa Mật Thẻ, Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Nha Trang: 
Phật Học Viện Trung Phân, 1960. 


- Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Sài gòn: Tân Việt, in lần thứ 
sáu. 


- Trần Văn Giáp, Phát Giáo Việt Nam (Tuệ-Sĩ dịch), Sài gòn: Ban 
Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1968. 


- Nha bưu điện Đông Dương nhiều lần phát hành tem có hình 
chùa Một Cột 

http:/cpvm.vn/teaser/files/editor//One_ Pillar_Pagoda.Jpg 
htfp://www.caidinh.com/Imasges/images2013/temchuamoftcot.Jpg 


164 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


..EXPO/ITION.. | „.EXPO/JTION.. 
INTERNATIONALE Í l|_  INTERNATIONALE |, 
: DE !{DE 5AN-FRAN(5(O ¡959 














165 


Chương 8 
Phụ lục 3 





“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiên tạc dạ nhát chỉ mai.” 
(Mãn Giác thiên sư, đời Lý) 


Têt Nguyên đán sắp đên, chúng ta sông thêm một năm xa 
quê hương nữa. Nhớ đên ngày Têt ở quê nhà thuở trước, mọi người 
đêu rộn rã vui mừng đón chào một mùa xuân mới: 


“Thịt mở dưa hành câu đối đỏ 


Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” 


166 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Và trên hè phố tấp nập người qua lại, hình ảnh ông đồ già ngồi viết 
những vần thơ chúc Tết, cũng không thể thiếu trong bức tranh 
Xuân. 


“Môi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đô già 
Bày mực tàu giấy đỏ 


Bên phô đông người qua...` 


(Vũ đình Liên, Ông Đồ) 





(Nguồn: ảnh trên Internet) 


Chúng ta đang sống ở Canada, chúng ta đón xuân trong tiết 
trời buốt giá mùa đông, cây cối trơ cành, không gian bao phủ màu 
tuyết trăng. Cảnh lạnh lẽo này, làm chúng ta luyến nhớ những ngày 


167 


nắng ấm ở quê nhà. Hơi ấm và hương vị thơm tho từ tách trà lan 
toá, có làm ấm lòng của những kẻ tha hương? 


Uống trà, đọc thơ, ngâm thơ, chăm sóc chậu hoa thủy tiên... 
là một trong những thú vui tao nhã của người mình. 


Bây giờ, chúng ta thử tìm lại hương Thiền trong những bài 
thơ Xuân... 


Thơ Thiền là một loại thơ triết lý mà các thiền sư khi sáng 
tác đều có chuyên chở trong đó cái đạo vị thâm thuý của triết lý 
nhà Phật, về cuộc đời và người đời. Thơ Thiền, nói chung là một 
cánh rừng đầy kỳ hoa dị thảo, luôn luôn toả hương tịnh yên và 
thoát tục. 


Thiên sư Mãn Giác (ở vào thời Lý trong lịch sử nước ta) đã 
nhìn cảnh xuân rôi gửi gâm tâm tư của mình qua bài thơ Xuân như 
sau: 


“Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhản tiền quả 

Lảo tùng đầu thượng lai 
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận, 


Đình tiễn tạc dạ nhất chỉ mai.” 


(Mãn Giác thiền sư Xuản) 


168 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Dịch: 

“Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười 

Trước mặt việc đi mãi 

Trên đâu già đến rồi 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành ma†” 
(Ngô Tất Tổ dịch Xuân) 


Thiền sư Mãn Giác đã nhìn thấy cảnh Xuân và đã nhận định 
rằng thời gian và không gian là một dòng sinh diệt, biến chuyên 
luôn luôn. Mùa Xuân đến rồi mùa Xuân đi, mùa Xuân đi rồi thì hết 
mùa Xuân. Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn rồi hoa rụng. Việc gì ở đời 
đã xảy ra, rồi nó cũng sẽ qua, qua rồi cũng mất. Ngay cả con người 
cũng bị dòng sinh diệt của thời gian và không gian lôi cuốn: 


“Xuân khứ bách hoa lạc, 
Xuân đáo bách hoa khai. 


Sự trục nhản tiên quá, 


, 


Lảo tùng đầu thượng lai. ` 
(Mãn Giác thiền sư Xuân) 


Nhưng đứng trước dòng sinh diệt, cũng đừng khăng định 
rằng mùa Xuân đi rồi thì hoa rụng hết, vì đêm qua vẫn còn vương 
lại một cành mai nở ở trong sân chùa thanh tịnh mà thiền sư đang 
trụ trì; “rnột cảnh mai” (nhất chi mai) ấy tức là cái “chơn tâm” cái 


169 


gì tốt đẹp vẫn trường tồn, vẫn vĩnh cửu trước dòng sinh diệt của 
thời gian: 
“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiễn tạc dạ nhất chỉ mai.” 

Khái niệm về cuộc đời vô thường là một dấu ấn của triết lý 
đạo Phật. Sau ngày đạo Phật ra đời, trong triết học Tây phương có 


một triết gia là Héraclite cũng đã chủ trương mọi vật đều di chuyển 
như một dòng nước. Héraclite đã để lại câu nói thời danh là: 


“Bạn không thê nào bước vào hai lân trong cùng một dòng sông; vì 
nước mát luôn luôn trôi chảy qua người bạn. Mỗi ngày mặt trời 
đều đôi mới.” 


[“You cannot sftep twice 1nto the same river; for fresh wafters are 
ever flowing In upon you. The sun 1s new every day”... | 


Thiền sư Quang Giác (đời nhà Tống bên Trung Hoa) nhân khi mùa 
Xuân đến, thì nhớ lại ngày nào mình vẫn còn niên thiếu mà bây giờ 
tuổi đời đã bảy mươi, thời gian trôi quá nhanh như dòng nước chảy 
và vấn đề sinh tử là một vấn đề mà con người không thê nào tránh 
khỏi . Thầy viết: 


“Khử niên phùng thanh xuân 
Châu nhan ảnh đào lÿ 

Kim niên phùng thanh xuân 
Bạch phát yếm song nhỉ 
Nhân sanh thất thập niên 

Tắt nhược đông lưu thủy 


170 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Bắt liễu bản lai tâm 


Sanh tử hà do ly” 


Dịch: 


“Năm trước gặp thanh xuân 
Má hông khoe đào lý 

Năm nay gặp thanh xuân, 

Tóc bạc đây cả mái 

Người đời tuổi bảy mươi 
Nhanh như dòng nước chảy 
Chẳng ngộ tâm xưa nay, 

Sanh tử làm sao khỏi” 

(Thích Thanh Từ thiền sư dịch) 


Trong những ngày đầu năm, người đời ai gặp nhau cũng đều 
chúc những lời tốt lành cho năm mới, có khi người ta lại chúc thọ, 
giả dụ như “Chúc cụ được thêm một tuổi thọ”. Nói cách khác, 
người đời đã nghĩ theo hướng cộng thêm một tuổi thọ trong việc 
chúc tụng vào đầu năm. Nhưng thiền sư Thiện Tùng (Trung Hoa) 
thì lại có cách nhìn ngược chiều VỚI người đời. Thầy nghĩ rằng mỗi 
khi Tết đến, mỗi khi Xuân về, là con người mất đi một năm sống, 
Con người mất đi một tuổi thọ. Thiền sư Thiện Tùng đã trình bày 
cái nhìn này trong bài “Tuệ /riểu” nghĩa là “Ngày đâu năm” 


171 


“Kim triều tận dạo thiêm nhất tuế, 
Ngộ đạo như kim giảm nhất niên. 
Tăng giảm khứ lai vô định số, 

Duy năng tiêu tận thế gian duyên. 

Tất tu thức đắc duyên trung chủ, 

Bách thiên vạn kiếp thường như nhiên. 
Vô tàng vô giảm như hà đạo, 


Nhất cú hà tụ dụng khẩu truyền.” 


Dịch: 

“Sáng nay đêu bảo thêm một tuổi, 

Tôi nói hôm nay bớt một năm. 

Thêm bớt lại qua số khôn tỉnh, 

Chỉ hay dứt sạch duyên thế gian. 

Cốt là biết được trong niên chú, 

Trăm ngàn ức kiếp thương an nhiên. 
Không bớt không thêm làm sao nói, 
Một câu nào thiết dùng miệng truyền.” 


(Thích Thanh Từ thiền sư dịch Ngày đâu năm) 


172 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Nhà hiện tượng luận người Đức là Heidegger cũng đã chịu 
nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo khi ông bảo rằng “Con 
người là hữu vị tử” tức là con người là một hữu thể đang đi dần tới 
chỗ chết từng giây, từng phút. (Xem “Heidegger trước sự phá sản 
của tư tưởng Tây phương” của GS TS Lê Tôn Nghiêm do Lá Bối 
xuất bản tại Sài Gòn năm 1969). 


Từ quan điểm xem cuộc đời là vô thường, các thiền sư đi 
đến quan điểm cho rằng cuộc đời là một giác mộng, cuộc đời là 
không có thực. Bởi thế nên con người cần trở về nguồn tức là trở 
về quê hương tốt đẹp muôn đời để tìm lấy một hạnh phúc an lành, 
đó là trở về cái đạo lý truyền thống của đạo Phật. Thiền sư Triệu 
Long (Trung Hoa) đã diễn bày quan niệm của Thầy như sau: 


“Thoát thân dĩ hiểu nam kha mộng 
Thử giác nhơn gian vạn sự không 
Suy khứ hoàn hương vô không địch 
Tịch dương tà chiếu bích vân hông” 
(Thiệu Long thiền sư Mông) 


Theo thiền sư Thiệu Long thì khi con người thoát khỏi cái 
mê chấp sai lầm về thân mình thì chừng đó mới hiểu rỏ rằng cuộc 
đời chăng qua chỉ là một giấc mộng nam kha. Con người sẽ biết rỏ 
rằng trong nhơn gian nầy muôn việc đều trở về số không. Như vậy, 
con người phải trở về cái đạo lý của nhà Phật, tức là con người hãy 
trở về nguồn. Nhưng trở về nguồn bằng cách nào? - bằng tiếng sáo 
chiều vi vu trong cảnh trời chiều êm đềm, tiếng sáo này được phát 
ra từ một ống sáo không có lỗ nhưng lại có một âm hưởng vang 
dội để làm tỉnh thức con người. Rồi thì con người sẽ thấy một cảnh 
trời chiều đẹp đẽ vô cùng khi trở về cố hương: đó là cảnh mặt trời 


173 


chiều chiếu xuyên qua những đám mây thành rán chiều sắc đỏ. Đó 
là một cảnh thanh tịnh đầy hạnh phúc: 


“Suy khứ hoàn hương cô không địch 
Tịch dương tà chiếu bích vân hông” 


Cái quá khứ đã qua, qua mất rồi, cái hiện tại đang đến rồi 
cũng mắt, cái tương lai sắp đến, đến rồi cũng đi. Như vậy, ba thời 
“quá khứ - hiện tại - vị lai” đều mắt. Bởi vì, quá khứ cũng như vị 
lai đều là sự di chuyền của hiện tại, mà hiện tại rồi cũng mất, nên 
tất cả ba thời đều mất. Đã mất thì không có thực, không có thiệt. 
Nếu chúng ta hồi tưởng lại những quảng thời gian đã qua thì chúng 
ta sẽ nhận thức rõ một dòng thời gian hư ảo đã trôi qua quá nhanh: 
Hãy nhớ lại cuộc đời chúng ta vào những năm 10 tuổi, 20 tuổi 30, 
40, 50, 60 tuổi... đã lặng lẽ trôi như bóng ngựa vượt qua cửa số, 
như con thoi trong khung dệt vải chạy qua chạy lại rất nhanh. Thực 
là một chuỗi mộng. Khi thời gian trôi đi thì bản thân của chúng ta 
cũng bị tiêu mòn theo năm tháng, sinh diệt từng giờ, từng phút, 
từng giây, từng sát-na [sát-na (Ksana) là một đơn vị thời gian rất 
ngắn, theo kinh sách Phật giáo thì một ý tưởng thoáng qua trong 
đầu đã có 90 sát na ). 


Nếu ngày hôm qua là mộng, ngày nay là mộng và ngày mai 
cũng là mộng nữa sao? Như vậy, suốt đời chỉ là mộng không hay 
sao? Từ một tiền đề cuộc đời nầy là vô thường, cuộc đời là mộng 
ảo, các thiền sư còn tiễn xa hơn nữa chứ các thầy không dừng lại 
tại đó. Cứu cánh của tư tưởng Thiền là làm tỉnh thức con người 
đang bị mộng ảo che mờ lương tri, cho nên thiền sư sẽ hướng dẫn 
đệ tử của mình đi từ mộng để trở về nguồn là nơi tỉnh thức. Con 
người một khi ý thức được cõi mộng thì chính con người đã tỉnh 
cơn mộng rồi vậy: 


174 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


“Gád thân mộng, dạo cảnh mộng, 
Mộng tan rồi, cười vở mộng. 
Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, 
Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. 
(Thiền sư Thanh Từ Mộng) 


Thiền sư Thanh Từ là bậc cao tăng Việt Nam. Thầy là một 
thiền sư đạo cao, đức trọng, Phật Pháp uyên thâm, thầy viết rất 
nhiều sách khảo cứu về đạo pháp và dân tộc rất có giá trị, đặc biệt 
là pháp môn toạ thiền. Mỗi lần Hòa thượng đăng đàn thuyết pháp 
thì phật tử tham dự rất đông, chật cả giảng đường. Giọng nói của 
thầy rõ ràng, lời lẽ từ tốn, nét mặt an nhiên tươi cười, đặc biệt thầy 
có đôi mắt rất sáng chứa đựng nhiều thần lực. Những Phật tử say 
mê nghiên cứu triết lý đạo Phật và muốn thực hành pháp môn thiền 
toạ đều đến thọ giáo với thầy để được học hỏi nhiều hơn. Rất nhiều 
phật tử Việt Nam trước khi rời khỏi Sài Gòn để đi định cư các 
nước khác như Pháp, Đức, Thuy sỉ, Hoa kỳ, Canada, Úc... họ đều 
đem theo các cuộn băng thu các buổi thuyết giảng của thầy để làm 
hành trang cho cuộc sống tâm linh. 


Điểm tích cực trong tư tưởng của các thiền sư là họ luôn 
luôn tâm niệm rằng trong cái sinh diệt ảo mộng của cuộc đời còn 
có cái thường hằng, cái không sinh diệt ân tàng ở trong đó. Bởi thế 
nên tâm hồn của các thiền sư luôn luôn an nhiên tự tại. Bởi vì sự 
vận chuyền của thời gian chăng có gì phải lo âu, đó là một sự thực 
hiện hữu trên cõi đời này: 


“Xuân đến, xuân đi ngỡ xuân hết, 


Hoa nở, hoa tàn chỉ là xuân” 


175 


(Chân Không thiền sư) 


Dòng sinh diệt của vũ trụ vạn hữu đều đi qua một vạn thê bất sinh, 
bắt diệt. 


“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiễn tạc dạ nhất chỉ mai.” 
(Mãn Giác thiền sư, đời Lý) 

Dịch: 

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua sân trước một cành mai. 


Thiền sư nhìn cuộc đời vô thường với một quan điểm như 
sau: ảo mộng nằm trong cái thực hữu và ngược lại cái thực hữu 
nằm trong cái ảo mộng. Từ đó, thiền sư quan niệm con người 
không cần phải đi tìm chân lý ở đâu cả, vì chân lý không ở ngoài 
sự vật vô thường. Trong cùng một quan niệm này, Điều Ngự Giác 
Hoàng, sư tổ phái Trúc Lâm Yên Tử (đời Trần) nói về mùa xuân 
như sau: 


“Niên thiếu hà tăng liệu sắc không, 
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung. 
Như kim, khảm phá Đông hoàng diện, 
Thiên bản bô đoàn khán trụy hông.” 
Dịch: 


“Thuở bé chưa từng rỏ sắc không, 


176 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


Xuân về hoa nở rộng trong lòng. 

Chúa xuân nay bị ta khám phá, 

Chiếu trải giường Thiên ngắm cánh hông.” 
(Thiền sư Thanh Từ dịch) 


Lúc hãy còn thiếu thời, Điều Ngự Giác Hoàng chưa xuất gia, 
và cứ mỗi độ xuân về trăm hoa trong vườn thượng uyên đua nhau 
nở đề đón chúa Xuân thì Ngài bị lôi cuốn, bị chói mắt trước muôn 
sắc lung linh, ngây ngất bởi làn hương ngạt ngào toả ra từ muôn 
ngàn cánh hoa nơi vườn thượng uyên. Nhưng khi ngài khám phá 
được chân lý của vũ trụ thì tâm hồn của Ngài trở nên lắng động, tự 
tại, an nhiên và không còn bị lôi cuốn bởi những hương sắc trong 
vườn thượng uyền. Khi đã ngộ rồi, thì từ đó việc hoa nở hoa tàn 
không còn khiến thiền sư phải quan tâm. Lúc ấy, dòng thời gian 
cuồn cuộn trôi, hiện tượng trong không gian luôn luôn chuyển 
mình sinh diệt, nhưng dưới cái nhìn của thiền sư vẫn thấy một thực 
tại hiện hữu vượt ra ngoài luật sinh diệt của thời gian và không 
lan. 


Nằm trong quỹ đạo của triết lý thiền, các bài thơ thiền của 
các thiền sư đã dẫn trên tuy nói về mùa xuân nhưng chủ ý là gây 
một sự tỉnh thức nơi con người để tìm thấy được cái “chơn tâm” 
là cái gì hằng cửu. Thiền là một hình thái của triết lý hiện sinh. 
Thiên giả phải thắp sáng hiện hữu của mình, phải ý thức được rõ 
ràng sự hiện sinh của chính mình, và phải ý thức được những hành 
động của mình trong cuộc sông hằng ngày để phân biệt được điều 
thiện và điều ác. Nhiều vị tự xưng là thiền sư nhưng chẳng biết 
phân biệt thiện ác, phải trái, chuyện có nói không, chuyện không 
nói có thì họ chính là “hiển sư giả” mà thôi. Một triết gia hiện sinh 


177 


người Pháp là Albert Camus đã viết trong quyên LÉtranger (Kẻ xa 
lạ) một câu như sau: 


*Vivre comme un morf” (Sông như một người chêt) 


tức là nêu một người sống mà không biết rằng mình đang sống thì 
điều đó chăng khác gì người đó là một người đã chết. 


Người Trung Hoa ngày xưa đã nói: 


“Tuý sinh mộng thử” (Sống say chết mộng) cũng cùng một ý nghĩa 
như trên. 


Thiền gia không phải chỉ lo giúp cho mình được tỉnh thức mà 
còn phải có thái độ “đến thân” tức là phải đi vào cuộc đời để giúp 
kẻ khác tỉnh thức và vượt ra ngoài những mê mờ vọng tưởng, vượt 
lên những tham vọng cá nhân. Thiền sư Thanh Từ đã thực hiện 
đường hướng này đề thuyết Pháp vào các buổi tất niên và các buổi 
đầu năm, vào các mùa xuân của quê hương Việt Nam, và nhiều bài 
thuyết Pháp khác. Vào dịp tất niên năm Ất Mão (1975), Thầy đã 
giảng: 


239 


“Chúng ta thức tỉnh để tạo nghiệp lành [...]. Nếu tính theo chiêu 
sinh diệt thì thời gian rất là quí báu, hãy lợi dụng thời gian để 
chúng ta tạo tất cả phước lành.” 


(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp “Hạt chuỗi mộng ngày qua 
mắt: Nghiệp thiện ác còn” vào tất niên Ất Mão (1975) tại Sài Gòn) 


Một đoạn giảng khác vào đêm giao thừa năm Giáp Dân (1974): 


“Nhưng mà nếu tất cả thời gian là mộng, không gian là mộng, thì 
rôi chúng ta chìm luôn trong mộng đó hay sao? [...J. Đức Phật 
Thích-ca Máu-ni đã dạy cho chúng ta rằng trong cái mộng ấy có 
cái không phải là mộng, cái đó là nên đạo đức của đạo Phật mà 


178 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


người Phật tử chân chính đang theo dõi nó và tìm thấy nó, để sống 
với nó. Cái không phải là mộng đó đổi với toàn thể những cái 
mộng này lại có một giả trị to lớn vô cùng. Vì vậy, khi chúng ta 
thấy đang bị cái hư ảo huyền mộng chỉ phối thì đồng thời cũng 
nhận thấy chúng ta còn có cái không phải hư ảo, không phải huyễn 
mộng luôn có mặt với chúng ta. Điêu đó rất đáng mừng! Mừng cho 
mình, nhưng khi mừng cho mình chừng nào thì lại thương cho 
những người đang lao mình trong mộng ấy rồi tạo nghiệp ác, gây 
khô đau cho người khác. Thực đó là những người đáng cho chúng 
ta thương xót. 


Chúng ta càng thương xót thấm thía đối với những người đang lao 
mình trong mộng mà tự họ không thức tỉnh được. ” 


(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp vào đêm trừ tịch, năm Giáp 
Dân (1974) tại Sài Gòn) 


Trong bài thuyết pháp vào mùa xuân năm 1977, thiền sư 
Thanh Từ giảng: 


“{...J chỉ cắn có tâm lành, tâm thiện là được. Đó là cái vui nhỏ 
đáu tiên của người vào đạo. 


[...] Muốn bỏ được sự phiền muộn trong lòng, chúng ta phải thấy 
cuộc đời là vô thường, là ảo mộng. Nay chết, mai chết tới nơi, ôm 
hận mà làm gì. Đừng giận, đừng hờn để lo tu hạnh. Do nghĩ cái 
chết sắp đến mà chúng ta buông xả được hết. Ai sống đời đây mà 
cứ giận hoài, buôn hoài. Cái buôn, cái giận đó chỉ làm khổ mình, 
khô người mà không có lợi gì hết. Biết vậy, chúng ta phải buông 
hết. Vì cái chết đến nơi, chúng ta phải ráng để cho tâm an ôn. 
Đừng có buôn giận ai Nghĩ đến vô thường mà hỷ, xả. 


179 


[...J Chúng ta thấy cuộc đời như ảo mộng, ngày nay có mặt đây, 
ngày mai đã mất rồi. Sống trong tạm bọ, mình tạm bợ, người tạm 
bợ, mọi người đều sống trong tạm bợ. Tại sao không thương nhau, 
nắng đỡ nhau.” 


(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp: Những cái vui trong đạo 
Phát, mùa xuân 1977). 


Đối với những người có tâm đồ ky, tị hiềm, thiền sư Thanh Từ 
giảng rằng: 


“Như ở thể gian thì nhiều người luôn luôn chịu đồ ky hơn là tuỳ hỷ. 
Thấy người ta hơn mình là mình tức không bao giờ chịu chấp 
nhận, không bao giờ vui, vui với cải vui của người ta. Cho nên 
trong kinh điển, Đức Phật đã dạy: Người nào phát tâm tuỳ hỷ thì 
công đức vô lượng vô biên”. 


(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp: Một mùa xuân hạnh phúc) 
Trong một bài thuyết pháp khác, thiền sư cũng đã giảng: 


“Sống trong cuộc đời mộng ảo mà nhiều người đua nhau giành 
gừựt danh lợi. Rồi trong cái mộng đó, tạo không biết bao nhiêu đau 
khô cho người khác. Đó là vì chúng ta không biết cuộc đời là ảo 
mộng. ` 


(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp vào đêm trừ tịch, năm Giáp 
Dân 1974 tại Sài Gòn). 


Thầy thường lặp đi lặp lại nhiều lần như là một điệp khúc để cảnh 
tỉnh con người ra khỏi chốn mê lầm: 


“1...] tất cả mọi người ở đây đang sống trong mộng mà không ai 
biết mình đang sống trong mộng lại cứ tưởng là thật, nên tranh 
nhau từ lời nói, từ hành động, từ miếng ăn, từ cái mặc, đi đến mức 


180 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


gây đau khổ cho người khác và rồi tự gây khổ đau cho chính mình 
nữa. Đã là một cuộc đời mộng, ở trong đó không đánh thức cảnh 
tỉnh nhau mà lại làm cho nhau thêm đau khổ. Tự mình đã khổ, còn 
làm khổ cho người, đây là một điều đáng thương. Thương cho 
mình và thương cho mọi người. Nếu chúng ta thấy rõ thời gian là 
mộng do thì chính cuộc đời của chúng ta cũng là mộng do. Quý vị 
nhớ lại những người trước chúng ta, những người đông thời với 
chúng ta và cả bản thân chúng ta đều là mộng. Tại sao chúng ta 
không thức giác mộng đó. Hết mộng này lại tạo mộng khác, hết 
mộng khác lại tạo mộng khác nữa. 


[...} cũng như vậy, chúng ta nhận thức rõ ràng cuộc đời là áo 
mộng. Ví như tôi đã nói đầu năm thấy cuối năm là xa, nhưng rồi 
cuối năm cũng sẽ đến. Rồi ngày mai nó qua, qua rồi mất. Đến cuối 
năm khác, cũng qua rồi mắt. Chúng ta thấy ông bà cha mẹ chúng 
ta sanh đó rôi mắt đó, tức là sanh rồi tử, một khi mất đi chúng ta 
không thể tìm hình bóng thân yêu lại nữa. Đến lượt chúng ta, hiện 
có đây, nhưng rôi cải ngày đó sẽ đến với chúng ta. Nó đâu còn xa 
nữa. Đến rồi qua, qua rồi mất. Sự hiện hữu của chúng ta ngày nay 
cũng là mộng thôi. Nếu nó thực thì nó đâu bị qua, đâu bị mắt. 


“Mà nó phải qua rồi sẽ mắt, thì tự nhiên nó không phải là thực rồi. 
Vậy thì, trong khi chúng ta còn ở đây, coi như mình đang sống 
trong mộng. Trong mộng thì phải làm sao thấy là mộng. Biết mộng 
tức là chúng ta đã tỉnh rồi. 


[...J cho nên khi chúng ta biết rỏ là mình sống trong mộng, chúng 
ta phải tỉnh ngay khi biết chứ đừng để cho nó kéo dài cái mê. Đó 
là điều thiết yếu của cuộc đời mà cũng chính là cái then chốt trong 
sự tu hành” 


Thanh Từ thiền sư, bài thuyết pháp vào địp Tất niên 1978 
“Cái gì rỗi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mắt”. 


181 


Ngày vía Đức Phật Di Lặc tức là ngày Tết Nguyên Đán, ngày 
mông một của năm mới, Thiền sư đã giảng một bài pháp để hướng 
dẫn người Phật tử đi tìm hạnh phúc ở trong cõi đời điên đảo nây: 


* Hạnh phúc từ đâu mà có? Hạnh phúc từ cái xả mà có, chứ chúng 
ta cứ ôm ấp phiên não trong lòng hoài thì làm sao mà hạnh phúc 
được. Quý vị nhớ, nếu trong gia định chúng ta không xả được, cứ 
giận vợ giận con hoài thì cũng không vui. Ra ngoài xã hội cứ nhớ 
người nây ăn hiếp mình, người kia nói gác mình, người nọ khinh 
mình, gì gì đó, người ôm trong lòng cả bụng như vậy, thì người đó 
lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng là phiền não hết. Hãy nghĩ 
rằng lời nói gác mình của người nào đó như giỏ thổi ngoài tai, rồi 
ngủ khò không thèm nhớ, thì đó là hạnh phúc chớ gì. Người nào 
mà trong nhà cũng như ở ngoài gặp cái gì phật ý, xem đó là lở lẫm 
của người và nó không là cái gì quan trọng hết, không có gì để 
mình phải phiên muộn hết, người nào đạt được điều nây thì mới là 
con người hạnh phúc” 


Thanh Từ thiền sư (Bài thuyết pháp nhân ngày vía Đức Phật Di 
Lặc, ở Sài Gòn, 1980). 


Thiền sư Giác Hải (ở vào đời Lý) nhân một bài thơ thiền nói 
về mùa xuân cũng đã nói lên rằng chỉ có cái “chơn tâm” mới là cái 
bất sanh bắt diệt, nên mọi người cần phải “hướng tâm rrf” (giữ tâm 
bên chặt): 

“Xuân lai hoa điệp thiên tri thì, 
Hoa điệp ung tu cộng ứng kỳ. 
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn, 


# 


Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì.` 


182 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


(Giác Hải thiền sư, ở đời Lý) 


Dịch: 


“Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, 
Hoa bướm phải cân hợp lúc náy, 
Hoa bướm xưa nay đều là huyền, 
Giữ tâm bên chặc bướm hoa thây.” 
(Thanh Từ thiên sư dịch) 
Khi mà con người g1ữ được cái chân tâm, cái tâm thiện hăng 
cửu thì “cảnh xuân, khách xuân, thơ xuân...” là cái gì đẹp đẻ, vui 
tươi luôn luôn hiện hữu nơi tâm hôn chúng ta mãi mãi. Khắp cả 


bầu trời đều là Xuân, đó là điều mà một thiền sư người Trung Hoa 
là Phật Nhãn đã viết trong một bài thơ thiền nỗi danh như sau: 


“Xuân nhựt xuân sơn lý, 
Xuân sự tận giai xuán. 

Xuân quang chiếu xuân thuỷ, 
Xuân khí hết xuân vân. 

Xuân khách xuân tình động, 
Xuân thi xuân cảnh tân. 


Duy hữu thức xuân nhơn, 


183 


Vạn kiếp nguyên nhứt xuân.” 


(Phật Nhãn thiền sư, Xuán) 


Dịch: 


“Ngày xuân xuân trong núi, 
Việc xuân thấy đều xuân. 
Hồ xuân ánh xuân chiếu, 
Khí xuân kết mây xuân. 
Khách xuân lòng xuân động, 
Thơ xuân xuân càng tươi. 
Chỉ có người biết xuân, 
Muôn kiếp một mùa xuân.” 


(Thanh Từ thiền sư dịch) 


Chúng tôi xin mượn bài thơ thiền của Phật Nhãn thiền sư nói về 
xuân đề kết luận bài này. 


Toronto, Tết Nguyên đán 1986. 


Nguyễn Vĩnh Thượng 


184 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


s/.. %¿ sáo“ 


Trong cuộc sống bon chen, mấy ai trong chúng ta đã có dịp để tâm 
tư trầm lắng, đi tìm một triết lý cho cuộc đời, tìm lại một nét sử 
huy hoàng, hay tìm một chút gì tự hào cho văn hoá Việt Nam. 
Trong sự tò mò, tìm tòi, thì việc bới đống tro tàn lịch sử để tìm nét 
đẹp của văn hoá Việt Nam lại càng khó khăn thêm nữa. 


Quyên Tư tưởng Phật giáo trong ăn học thời Lý của 
N guyền Vĩnh Thượng ra đời đã làm nhịp cầu nói tiếp, đưa chúng ta 
vê một thuở xa xưa, gần một ngàn năm về trước. Bằng một thể văn 
độc đáo, tác giả đã mượn những lời phân tích, giảng giải, và nhận 
xét của những người đi trước để khiêm nhường dấu đi những tư 
tưởng của riêng mình. Vô hình chung người đọc lại cảm thấy nghe 
được những tiếng hót véo von của những loại chim tân, cổ đồng 
tấu tiếng nhạc “rở về thời Lý”. Trong tiếng hát đó, người nghe đã 
tìm thấy cái chất thơ thiền, cái triết lý thâm sâu phối hợp hai nền 
văn minh Hoa - Án, cái hồ hởi của những người dựng nước sau 
bao năm nô lệ giặc Tàu. Cũng trong tiếng hát đó, những đóng góp 
âm thầm của tiền nhân đã được làm sống dậy. Cũng trong tiếng hát 
đó, người nghe đã tìm được cái tinh anh huyền diệu của chùa Một 
Cột, hình ảnh của sự tranh đấu kiên trì chống lại mọi thử thách của 
thời gian để duy trì một thuở vàng son trong văn học và lịch sử 
nước ta. 

Tuy tựa đề nhắn mạnh đến tư tưởng Phật giáo, tác giả lại dung 
hoà các bối cảnh lịch sử, các biến cố, các phát triển xã hội, nhân 
văn, nên sách không nặng về Phật học. Đọc xong, người đọc còn 
cảm thấy phảng phất dư hương của những biến chuyền lịch sử năm 
nào, tìm được những đề tài _SUY ngẫm về triết lý cuộc đời, và nhất 
là thêm được niềm tự hào về văn hoá Việt Nam. 

Toronto, 31 tháng Giêng năm 1996. 


Nguyễn Khắc Phụng, Ph.D. University of ˆToronto 


185 


- Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Sĩ Cần và Hoàng Ngọc Trì, Văn học 
Việt Nam từ thế kỷ X đến thể kỷ XVII, Hà Nội: Giáo Dục1989. 


- Bữu Cầm, Chữ Nôm, bài cours cho tín chỉ Văn học Việt Nam tại 
Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân Văn, Đại Học Vạn Hạnh, In 
Ronéo, Sài Gòn, 1966. 


- Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn học Sử yếu, Hà Nội: Nha Học 
Chánh Đông Pháp, 1943. Bộ Giáo Dục VNCH, Sài Gòn, tái bản 
1961. 


- Định Gia Khánh, Hợp thyển thơ văn Việt Nam tập llI: Văn học thể 
kỷ X đến thể kỷ XVII, Hà Nội: Văn Học, 1976. 


- Hoàng Xuân Hãn, Lý Tưởng Kiệt (tập Il & H), Hà Nội: Sông 
Nhị, 1949 — 1950. 


- Lê Văn Siêu, Văn Minh Việt Nam, Sài Gòn: Nam Chị Tùng Thư, 
1964. 


- Lê Văn Siêu, Văn học Việt Nam thời Lý, Sài Gòn: Hướng Dương, 
1957. 


- Lê Xuân Khoa, T* tịch Phật học Việt Nam, Sài Gòn: Văn hoá Á 
châu, 1963. 


186 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


- Lý Khôi Việt, Hai ngàn năm Việt Nam và Phật giáo, Sepulveda 
(California, USA): Phật học Viện Quốc tế, 1981. 


- Ngô Di, Thiển và Lão Trang, bản dịch của Đồ Nam, Sài Gòn: 
1973, Los Alamitos: Xuân Thu tái bản, 1991. 


- Ngô Tắt Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942. 


- Nguyễn Bá Lăng, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam tập I, Sài Gòn: 
Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1972. 


- Nguyễn Đăng Thục, Thiên học Việt Nam, Sài Gòn: Lá Bối, 1966. 


- Nguyễn Đăng Thục, Thiên của Vạn Hạnh, Sài Gòn: Kinh Thị, 
1973. 


- Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: Đạo của người quân tử, 
Westmimnter, USA: Văn Nghệ, 1991. 


- Nguyễn Hưng Quốc, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, ParIs: 
Quê Mẹ, 1988. 


- Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, quyền I, Sài Gòn: Lá 
Bôi, 1973; quyên II, Paris, 1978; quyên II, Paris, 1985. 


- Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn học sử giản ước tân biên. tập I., LT, 
IIL Sài Gòn: Quôc học tùng thư, 1961 — 1965. 


187 


- Phạm Văn Diêu, 200 năm lịch sử văn học nhà Lý, bài giảng ở 
trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và Đại học Sư phạm Sài Gòn, 
1n Ronéo, niên khoá 1966 — 1967. 


- Phạm Văn Diêu, ăn học Việt Nam, Sài Gòn: Tân Việt, 1960. 


- Phạm Văn Sơn, Việ/ sử toàn thư, Sài Gòn: Thư Lâm ấn quán, 
1960. 


- Thích Mật Thẻ, Việt Nam Phật giáo sử lược, Hà Nội, 1944. Phật 
học viện Quôc tê tái bản ở USA, 1984. 


- Thích Thanh Từ, 7Hiển sự Việt Nam, USA: Phật học viện Quốc 
tế, 1984. 


- Thích Thiên Ân, Zen Philosophy, Zen Practice, Berkeley, 
(California, USA): Dharma Publishing, 1975. 


- (Thích) Thiên Ân Đoàn Văn An, Triết học Zen, tập I & II, Sài 
Gòn: Đông Phương, 1963 — 1964. 


- Thích Thiện Hoa, Phật học Phổ thông từ khoá 1 đến khoá XI I, 
California, USA: Phật học viện Quốc tế tái bản, 1982. Đã xuất bản 
ở Sài Gòn từ 1955 đến 1964. 


- Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Sài Gòn: Bộ Giáo dục 
VNCH Sài Gòn tái bản, 1971. In lần thứ nhất tại Hà Nội năm 
1928. 


188 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


- Trần Văn Giáp, Le Bouddhisme en Annam, des origins au XI 
siêcle, Hà Nội, 1932. Bản dịch tiếng Việt bởi Thích Tuệ Sÿ: Phậtr 
giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XII, Sài Gòn: Viện Đại 
Học Vạn Hạnh, 1968. 


-Yeshe Lama, !lmroducHon to Tanra, Boston: Wisdom 
Publications, 1987. 


189 


#% tác, giủ uà tác 6% 


GS Nguyễn Vĩnh Thượng, nhà giáo, nhà biên khảo 





Nguyễn Vĩnh Thượng là một Giáo sư trung học đã làm việc trong 
nhiều lãnh vực: giáo dục, biên khảo và công chức ngành xã hội. 
Ông còn có bút hiệu là Nguyên Thương dành cho các bải văn thơ 
diễn tả tình cảm nhẹ nhàng. Ông sanh năm 1944 tại quận Cao 
Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. 


Tác phẩm 


Sách đã In 


190 


Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 


- Bộ sách giáo khoa triết học lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại Sài 
Gòn, năm 1972: 


- Đạo Đức học 12ABCD 
- Luận lý học I12ABCD 

- Tâm Lý học 12AC 

- Siêu hình học 12C. 


- Bộ sách câu hỏi giáo khoa triết lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại 
Sài Gòn, năm 1973: 


- Câu hỏi giáo khoa Đạo đức học và Luận lý học I2ABCD 
- Câu hỏi giáo khoa Tâm lý học và Siêu hình học 12AC. 


- Bộ sách trắc nghiệm triết học lớp T2, viết chung với Bùi Văn 
Bình, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Trường Xuân, Phan Quang An, do 
Yiễm Yiễm xuất bản tại Sài Gòn: 

- Trắc nghiệm Đạo Đức học và Luận Lý học 12B, tháng 2 năm 


1975. 
- Trắc nghiệm Đạo Đức học, Luận lý học và Tâm lý học 12A, 


tháng 3 năm 1975. 


- Tự Tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý, Hiện Đại xuất bản tại 
Toronto, Ontario, Canada, 1996. Phật Học Viện Quốc tế và NXB 
Văn Nghệ phát hành ở California, USA. 


- Tuyển Tập Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Thượng — ebook, Website An 


191 


Phong An Bình, Toronto, Canada, 2016. Amazon phát hành online 
ở USA, 2018. 


- Bảt-nhã Tâm Kinh — Chú Giảng - ebook, Website An Phong An 
Bình, Toronto, Canada, 2018. Amazon phát hành online ở USA, 
2018. Barnes & Noble Press phát hành on line ở USA, 2019. 


- Trắc nghiệm Đạo Đức học, Luận lý học và Tâm lý học 12A tái 
bản lần thứ nhất, Lu Lu Press phát hành online ở USA, 2019. 


Sách sẽ In 


- Triết học Phật giáo và những luận đề Phật học. 


192 


“Tự tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý có thê 
thỏa mãn được nhiều độc giả, nhất là những độc giả trí 
thức, những người thích đọc để tìm hiểu, để suy tư, để 
biết thêm về tư tưởng Phật giáo, về văn học Việt Nam ở 
một thời đại xa xưa trong lịch sử nước nhà, và do đó 
quyên sách rất xứng đáng được một chỗ đứng quan 
trọng trong bảng liệt kê các sách tham khảo cần yếu 
trong các công trình biên khảo sau này”. 


Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D. 
Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục & Thanh Niên 
Việt Nam Cộng Hoà, Sài Gòn 


“Bằng một thể văn độc đáo, tác giả đã mượn những lời 
phân tích, giảng giải, và nhận xét của những người đi 
trước để khiêm nhường dấu đi những tư tưởng của riêng 
mình. Vô hình chung người đọc lại cảm thấy nghe được 
những tiếng hót véo von của những loại chim tân cô 
đồng tấu tiếng nhạc #rở về thời Lý. Trong tiếng hát đó, 
người nghe đã tìm thấy cái chất thơ thiền, cái triết lý 
thâm sâu phối hợp hai nền văn minh Hoa Ấn...” 


Nguyễn Khắc Phụng, Ph.D. 


University of Toronto 


